Kinh tạng Pall 
(Pali Nikaya) 
HT. THÍCH MINH CHÂU 
Việt dịch 
Ấn bản năm 1991 


Phân loại theo chủ đề: 


NIKAYA PHÂN LOẠI - CHỦ ĐÈ 357 in rao hư 


P xế 


Chịu trách nhiệm chính tả: 


TÂM MINH ANH 


AHñú bài điện Cử 2015 


MỤC LỤC 


T1 1 6 666i 6x6eWesenvee 5 
I_ 10 hạng người - Kinh MIGASÀLÀ - Tăng IV, 
1 2-15 T5 ổa s5 .. I1 
2 10 pháp thối thất - Kinh ÀNANDA - Tăng IV, 
“hố 09) 
3 10 pháp thối thất sự tu tập - Kinh TẠI 
NALAKAPÀNA 1 - Tăng IV, 402................ 24 
4 _ 5 hạng chiến sĩ - Kinh NGƯỜI CHIẾN SĨ 1 - 
T01 1Ï Di asxeotgsoskasassanvig42ssesagxw23d9sg8aeolsessarsibi 3l 
5 5 pháp thôi đoạ - Kinh THỜI GIẢI THOÁT 1 — 
1s 5g) Re 2P STTẺẼTT® 7. 51 
6 5 pháp thối đoạ - Kinh VỊ TY KHEO HỮU 
HỌC l1 — Tăng II, 496.......................... 5-5-5255 c5¿ 54 
7 5 pháp thối đoạ - Kinh VỊ TỶ KHEO HỮU 
HỌC 2 — Tăng II, 497........................-.-- 5s c<cscs¿ 56 
8 6 pháp không thối đoạ - Kinh VỊ THIÊN NHÂN 
=2 t 111 TÌ: 2 100, 206020160224612041012212s0i624191 2025 60 
9 6 pháp thối đoạ - Kinh HỮU HỌC - Tăng II], 


THỒI ĐỌA l| 


10 


II 


12 


13 


14 


15 


16 


17 


18 


19 


6 pháp thối đoạ - Kinh TẠI SÀMAGÀMA -— 
§ÿ J8 m8. 69 


6 pháp đưa đến không đạt được các quả chứng - 
Kinh CHỨNG NHÂN - Tăng III, 235........... 73 


6 ái lạc có thân - Kinh HIÊN THIỆN - Tăng II, 


7 pháp không đưa đến thối đoạ - Kinh KHÔNG 
PHONG DẠTT - Tăng II, 318........................ Đà, 


7 pháp thối đoạ cho cư sĩ - Kinh THÔI ĐỌA -— 
0u ai R1 mẽ. ẽ. S5 


7 pháp đưa đến thối đoạ - Kinh HỮU HỌC — 
010 l1 1 ca sa 92x, 0s65320101122520g02 A6080 a05ei 90 


8 pháp thối đoạ - Kinh THÓI ĐỌA -— Tăng IV, 


Ai thôi thật Bảy giác chỉ thì.. - Kinh Thôi Thât 
hay Tân Tu — Tương V, 130........................... 94 


Ai thôi thất Bốn Như ý túc thì.. - Kinh Thôi Thất 
mj 20.2 nh ốố.ẽốẽố 95 


Ai thôi thất Bốn niệm xứ thì.. - Kinh Thối Thất 
mì: 522 09/0000... 97 


THÓI ĐỌA 2 


20 


21 


22 


23 
24 
25 
26 
27 
28 


ĐẠO) 


30 


3l 


Ai thôi thất Thánh đạo tám ngành thì... - Kinh 
Thôi Thât —- Tương V, 43.............................----- ". 


Kinh KHÔNG CÓ THẺ KHAM NHÂN - Tăng 


Kinh KHÔNG THÔI ĐỌA -— Tăng IIL, 56...1 14 


Kinh NGÀY VÀ ĐẼM - Tăng II, 247........ 116 
Kinh THÂN GIÁO SƯ - Tăng II, 417......... 118 
Kinh THÓI NÁT — Tăng L, 510.................... 122 
Kinh THỪA TỰ PHÁP - 3 Trung I, 31.......125 
Tha Tâm thông của Thế Tôn - Kinh LỜI CẢM 


HỨNG - Tăng III, 197...........................-- 55: 134 


Thế nào là pháp thối đoạ - Kinh Thối Đọa — 
N0 ID Tu DO) day 62001222 146 


Ưa thích công việc - Kinh QUÁN 1 - Tăng II, 


Ưa thích công việc - Kinh THỜI GIẢI THOÁT 
HC 9i 0s 280005 208 ""..n 151 


THÓI ĐỌA 3 


32 


33 


34 


35 


Ưa thích hội chúng sẽ... - Kinh HỘI CHÚNG -— 
jhnn ug D8 R22 TT TT Han 154 


4 triệu chứng của thối đọa - Kinh THÔI ĐỌA -— 
1u uổ DẾP Am vn ốc. ốẽ.ẽố 156 


6 pháp thối đoạ - Kinh KHÔNG THÔI ĐỌA 2 
=1 1P. 3... Ÿẽ 5s. Íẽa. s.-.... 158 


7 pháp không đưa đến thối đọa - Kinh XÂU HỒ 
S.10110 TL: 5 2 LJassssssgosgts4s4309044922ng54MG0asgs0gbza 160 


THÓI ĐỌA 4 


DÂN NHẬP 


1. Lòi giới thiệu 

— Sau khi nhận thấy tính thực tế, gân gũi, dễ hiểu và trí 
tuệ tuyệt diệu trong những bài kinh của bộ ĐẠI TẠNG 
KINH VIỆT NAM do Hoà Thượng Thích Minh Châu 
dịch trực tiếp từ Kinh Tạng Pali, chúng tôi nhận thấy 
rằng những bộ kinh này là những thực tế tuyệt diệu 
trong cuộc sống và nếu những bài kinh này không 
được tiếp cận và áp dụng trong cộng đông Phật tử thì 
thật là một thiệt thòi cho những người con của Phát. 


—_ Vịnhư một người khi nếm được hương vị tuyệt vời của 
một chiếc bảnh ngon, lòng nghĩ tới những người thân 
thương của mình và đem đến mời họ cùng ăn với 
mình, đó chính là tâm niệm của chúng tôi khi thực 
hiện công việc này. Chúng tôi với tắm lòng chân thành 
sâu sắc cầu mong cho mọi người cùng có thể tiếp cận 
được với Kinh Tạng Pali (kinh Nikayd) và tìm được 
chân đứng trong bộ kinh này. 

—_ Vì vậy, nhằm giới thiệu bộ kinh Nihaya đến với cộng 
đồng Phật tử ở khắp nơi và nhằm giúp cho quỷ đạo 
hữu dễ dàng tiếp cận với kinh Nikaya nên trong phiên 


bản vỉ tính này chúng tôi đã mạo muội cán thận 


THÓI ĐỌA 5 


dấu, tô màu những điểm căn bản và trọng tâm trong 
các bài kinh để quỷ đọc giả có thể nhanh chóng nắm 
hiểu được nội dung, ý nghĩa và những điểm quan 
trọng của bài kinh. Công việc này đã được chúng tôi 
thực hiện dựa trên sự thấy biết và kinh nghiệm thực 
hành của bản thân, quý đạo hữu cố gắng đọc đi đọc 
lại và suy nghiệm kỹ từng lời kinh rôi đem áp dụng 
thực hành để có thể tự mình thành tựu Tuệ giác như 
Đức Phật đã chỉ dạy. 

2. Lợi ích của việc nghiên cứu học hỏi bộ kinh này là gì? 

—_ Đi thắng vào lời dạy của Đức Phật, tiếp cận trực tiếp 
với những lời dạy nguyên chất của Đức Phật khi Ngài 
còn tại thế, tránh được sự truyền tải ý nghĩa giáo 
pháp có khi đúng, có khi lệch của các vị này vị kia, 
tránh được việc đến với đạo Phật nhưng nhìn nhận 
và hiểu biết đạo Phật thông qua lăng kính của người 
khác. 

— Biết được với những sự kiện đã từng xảy ra trong thời 
kỳ Đức Phật còn tại thế như: hoàn cảnh xã hội thời 
đó, đời sống thực tế của Đức Phật và các cuộc thuyết 
giảng Chánh Pháp của Ngài. 

—_ Trí tuệ được mở rộng, biết được đôi phần VỀ frí tuệ 
thâm sâu vì diệu của Đức Phật qua các bài thuyết 


THÓI ĐỌA 6 


giảng của Ngài và qua các cuộc cật ván, chát ván của 
ngoại đạo. 


—_ Được làm quen với các Pháp học và Pháp hành mà 
Đức Phật đã trình bày dưới nhiễu hình thức đa dạng 
khác nhau. Học hỏi được nhiễu cách tu táp, nhiễu 
phương diện tu tập, không bị hạn chế bó buộc {rong 
một phương điện tu tập theo một trưởng phái nào. 


— Có được một cái nhìn trực tiếp, trực diện đối với 
Chánh Pháp, giúp cho người tu tập không đi lệch ra 
ngoài Chánh Pháp, không làm uống phí thời gian và 
công sức mà người tu tập đã bỏ ra để nghiên cứu tìm 
hiểu học hỏi và thực hành Phật Pháp, giúp cho nhiệt 
tình và ước nguyện của người tu học chân chánh được 
thành đạt, có kết quả tốt đẹp và lợi ích thiết thực ngay 


trong đời sống hiện tại. 


— Có được đây đủ những phương tiện để thực hiện Pháp 
học vàPháp hành, biết rõ những gì mình cần phải làm 
trên con đường đi đến sự chấm dứt khổ đau. 

— Trong khi đọc, nghe, nghiên cứu, học hỏi các bản 
kinh thì tâm được an trú vào trong Chánh Tri Kiến, 
tham sân sỉ được văng mặt trong lúc ấy, tám được an 
trú vào trong Chánh Pháp. 


THÓI ĐỌA 7 


—_ Ngay trong hiện tại gieo kết được những thiện duyên 
tốt lành đối với Chánh Pháp của Đức Phật, có thể 
thẳng tiến đến việc tu tập sự giải thoát sanh tử ngay 
trong kiếp hiện tại. Nhưng nếu ngay trong hiện tại 
không đạt được sự giải thoát thì những thiện duyên 
này sẽ giúp được cho các đời sau: khi được sanh ra, 
tâm luôn hướng về sự tìm cầu Chánh Pháp, yêu thích 
tìm kiếm những lời dạy nguyên gốc của Đức Phật, và 
đồng thời tâm cũng luôn hướng về sự không ưa thích 
đối với các tà Pháp, tránh xa các tà thuyết không 
chân chánh, không có cảm xúc cảm tình đối với các 
tà đạo, trảnh được các con đường tu tập sai lệch làm 
uống phí công sức và tâm nguyện của người tu tập 
mà vẫn không đạt được sự giải thoát khổ đau. 


—_ Trong quá trình học hỏi nghiên cứu cần thận các bản 
kinh này thì Chánh Tri Kiến đi đến thành tựu đây đủ, 
Giới Hạnh ãi đến thành tựu đây đủ, ba kiết sử Thân 
Kiến, Hoài Nghi, Giới Cảm Thủ được đoạn lận, 
chứng được Dự Lưu Quả, là bậc Dự Lưu, chỉ còn tái 
sanh tôi đa là bảy lần giữa chư Thiên và loài người, 
không còn bị đọa vào trong các đường ác sanh nhự 


địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. 


— Khi thân hoại mạng chung nếu bị thất niệm, tâm 


không được tỉnh giác, thì khi tái sanh đời sau, lúc đầu 


THÓI ĐỌA lộ 


không nhớ được đạo pháp, nhưng sau đó sẽ có những 
nhân duyên đưa đến giúp cho tâm trí từ từ nhớ lại và 
tiếp tục tu tập trong vòng tôi đa bảy lần tái sanh là sẽ 
đi đến sự chứng đạt được tâm hoàn toàn tịch lặng 
thoát ly sanh tử, thoát ly đau khổ, thoát khỏi mọi ràng 
buộc, phiên não đổi với năm thủ uấn. 

3. Lòng triân 


—_ Chúng ta, những người đến với đạo thoát ly sanh tử 
của Đức Phật sau khi Ngài nhập diệt đã trên 2500 
năm, nhưng may mắn quá lớn cho chúng ta đó là việc 
chúng ta vẫn còn được thấy, được gặp, được học hỏi 
và được hành trì theo những bản kinh nguyên chất 
truyền thông của Đức Phát. Xin hạnh phúc tri ân sự 
may mắn này của mình và xin chân thành vô lượng 
cung kính trì án Hòa Thượng Thích Minh Châu, 
người đã bỏ nhiều thời gian, nhiêu tâm huyết để làm 
cho Chánh Pháp được sáng tỏ đổi với những người 


con của Đức Phát tại Việt Nam. 


—_ Xin chân thành cung kính cúi đầu tri ân Hoà Thượng 
- vị ân sự của Phát tử Việt Nam. 


Pháp quốc, ngày 05 tháng 07 năm 2014 
Người trình bày - Chơn Tĩn Toản 


THÓI ĐỌA Ọ 


THÓI ĐỌA 


1 10 hạng người - Kinh MIGASÀLÀ — 
Tăng LV, 421 


MIGASÀLÀ - 7ăng IV, 42 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở SàvatthI, tại Jetavana, khu 
vườn ông Ànathapindika. Rồi Tôn giả Ànanda vào 
buôi sáng, đắp y, cầm y bát đi đến trú xứ của nữ cư 
sĩ Migasảlà; sau khi đến, ngồi xuống trên chỗ đã soạn 
sẵn. Rồi nữ cư sĩ Migasàlà đi đến Tôn giả Ànanda, 
sau khi đến, đảnh lễ Tôn giả Ànanda rồi ngồi xuống 
một bên. Ngồi một bên, nữ cư sĩ Magasảlả bạch Tôn 
giả Ànanda: 


2. - Thưa Tôn giả Ànanada, như thế nào cần phải 
hiểu pháp được Thế Tôn thuyết giảng, rằng người 
sông phạm hạnh và người sống không phạm hạnh cả 
hai sẽ đồng một chỗ thọ sanh trong đời sau? 


-_ Thưa Tôn giả, phụ thân con Puràna sống phạm 
hạnh, sống viễn ly, từ bỏ dâm dục hèn hạ. Vị 
ây, khi mệnh chung được Thế Tôn trả lời: "Là 
bậc Nhất lai sanh với thân ở Tusita". 

-. Còn Isidatta, cậu của con, thưa Tôn giả, sống 
không Phạm hạnh, tự băng lòng với vợ mình, 
sau khi mệnh chung, được Thế Tôn trả lời: "Là 
bậc Nhất lai, sanh với thân ở TusIta". 


THỒI ĐỌA 11 


- Này Chị, chính như vậy là câu trả lời của Thế 
Tôn. 


3. Rồi Tôn giả Ànanda, sau khi nhận đồ khất thực tại 
nhà của nữ cư sĩ Migasảlả, từ chỗ ngồi đứng dậy rồi 
ra đi. rồi Tôn giả Ànanda sau buổi ăn, trên con đường 
đi khất thực trở về, đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh 
lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một 
bên, Tôn giả Ànanda bạch Thế Tôn: 


- Ở đây, bạch Thế Tôn, vào buổi sáng, con đắp y, 
cầm y bát đi đến trú xứ của nữ cư sĩ Migasàlà, sau 
khi đến, con ngôi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Rồi nữ 
cư sĩ Migasảlà đi đến con, sau khi đến, đảnh lễ con 
ngôi xuống một bên. Ngôi xuống một bên, bạch Thế 
Tôn, nữ cư sĩ Magasàlà thưa với con: 


- "Như thế nào, thế nào, thưa Tôn giả Ànanda, cần 
phải hiệu pháp này do Thế Tôn thuyết (nói rằng): "Cả 
hai sống phạm hạnh và sông không phạm hạnh đều 
đồng đăng về sanh thú trong tương lai. "Puràna thân 
phụ con, thưa Tôn giả, sống phạm hạnh, sông viễn 


THÓI ĐỌA 12 


ly, tránh xa dâm dục hạ liệt, khi mệnh chung, được 
Thế Tôn trả lời: "Là bậc Nhất Lai, sanh với thân ở 
Tusita". Còn Isdatta, cậu của con, thưa Tôn giả, 
không sống trong phạm hạnh, tự băng lòng với vợ 
mình, sau khi mệnh chung, được Thể Tôn trả lời: "Là 
bậc Nhất Lai, sanh với thân ở Tusita, cần phải hiểu 
pháp này do Thế Tôn tuyên thuyết (nói rằng): "Cả 
hai sống phạm hạnh và không phạm hạnh đều đồng 
đăng về sanh thú trong tương lai? " Được hỏi vậy, 
bạch Thế Tôn, con nói với nữ cư sĩ Migasảlà: 


- "Này Chị, chính như vậy là câu trả lời của Thế 
Tôn". 


Này Ànanda, có mười hạng người, có mặt 
hiện hữu ở đời. Thê nào là mười? 
4. Ở đây, này Ànanda, có hạng người: 
- Ác giới, và Không như thật rõ biết tâm giải 
thoát, tuệ giải thoát ây; 
-_ Ở đây, ác giới ây của người ây được diệt trừ, 
không có dư tàn. 


THÓI ĐỌA 13 


- Người ấy không có nghe pháp, không có học 
nhiều, không có thể nhập với chánh kiến, 
không chứng được nhất thời giải thoát. 

- Người ấy sau khi thân hoại mạng chung, hướng 
về thối đọa, không về thù thắng, chỉ đi đến thối 
đọa, không đi về thù thắng. 


5. Nhưng ở đây, này Ànanda, có hạng người: 


-_ Ác giới, và Như thật rõ biết tâm giải thoát, tuệ 
giải thoát Ấy; 

- Ở đây, ác giới ấy của người được trừ diệt, 
không có dư tàn. 

-- Người ấy có nghe pháp, có học nhiêu, có khéo 
thê nhập với chánh kiến, chứng được thời giải 
thoát. 

- Vị ấy sau khi thân hoại mạng chung, hướng về 
thù thắng, không hướng vê thối đọa, chỉ đi đến 
thù thắng, không đi đến thối đọa. 


Ở đây, này Ànanda, ai là người đo lường, đo như sau: 
"Những pháp ấy có mặt trong người này, những pháp 
ấy cũng có mặt trong người kia. Vì sao, giữa hai 
người ây, một là hạ liệt, một là thù thăng? ". Nhận 
xét như vậy đem lại đau khổ lâu dài cho họ. Ở đây 
này Ànanda, người này là ác giới và như thật rõ biết 
tâm giải thoát, tuệ giải thoát ây, chính ở nơi đây, ác 


THÓI ĐỌA 14 


giới ây Của người ây được trừ diệt, không có dư tàn. 
Với vị ấy, có nghe pháp, có học hỏi nhiều, có khéo 
thể nhập với chánh kiến, chứng được nhất thời giải 
thoát. Này Ànanda, hạng người này, so sánh với 
hạng người trước là vi diệu hơn, là thù thắng hơn. Vì 
sao? Vì dòng pháp đưa người này ra phía trước. 
Nhưng ai ngoài Như Lai có thể biết được sự khác 


6. Ở đây, này Ànanda, có hạng người: 


-_ Có giới nhưng không như thật rõ biết tâm giải 
thoát, tuệ giải thoát ấy: 

- Ở đây, giới ấy của người ấy được đoạn diệt, 
không có dư tàn. 

-- Người ấy không có nghe pháp, không có học 
hỏi nhiêu, không có thể nhập với chánh kiến, 
nên không chứng được nhất thời giải thoát. 

- Vị ấy sau khi thân hoại mạng chung, hướng về 
thối đọa, không hướng về thù thăng, chỉ đi đến 
thối đọa, không đi đến thù thăng. 


THÓI ĐỌA 15 


7. Nhưng ở dây này Ànanda, có hạng người: 


-_ Có giới và như thật rõ biết tâm giải thoát, tuệ 
giải thoát ấy; 

- Ở đây, giới ấy của người ấy được trừ diệt, 
không có dư tàn. 

-_ Vị ấy có nghe pháp, có học hỏi nhiều, và khéo 
thể nhập với chánh kiến, vị ây chứng được nhất 
thời giải thoát. 

- Vị ấy sau khi thân hoại mạng chung, hướng về 
thù thắng, không hướng về thối đọa, chỉ đi đến 
thù thăng, không đi đến thối đoa. 


Ở đây, này Ànanda... chỉ có Ta, này Ànanda, mới có 
thê làm sự đo lường các hạng người. A1 có thê được 
như Ta? 


8. Nhưng ở đây, này Ànanda, có hạng người: 


-_ Có tham rất sắc sảo, người ấy không như thật 
rõ biết tâm giải thoát, tuệ giải thoát ấy; 

- Ở đây, tham ấy của người ấy được trừ diệt, 
không có tàn dư. 

~_ Người này không có nghe pháp, không có học 
hỏi nhiều, không có thể nhập với chánh kiến, 
không có chứng được nhất thời giải thoát. 


THÓI ĐỌA 16 


— VỊ ấy sau khi thân hoại mạng chung, hướng về 
thôi đọa, không hướng về thù thăng, chỉ đi đền 
thôi đọa, không đi đên thù thăng. 


9. Nhưng ở đây, này Ànanda, có hạng người: 


-_ Có tham rất sắc sảo, người ây như thật rõ biết 
tầm giải thoát, tuệ giải thoát â ây, 

- Ở đây, lòng tham ấy của người ấy được trừ diệt, 
không cò dư tàn. 

- Người ấy có nghe pháp, học hỏi nhiều, khéo 
thê nhập với chánh kiến, chứng được thời giải 
thoát. 

-_ Vị ấy sau khi thân mạng chung, hướng về thù 
thăng, không hướng về thối đọa, chỉ đi đến thù 
thăng, không đi đến thối đọa. 


10. Nhưng ở đây, này Ànanda, có hạng người: 


- Phẫn nộ, không như thật rõ biết tâm giải thoát, 
tuệ giải thoát ấy: 

-_ Ở đây, lòng phẫn nộ ấy của người ấy được trừ 
diệt không có dư tản. 

= VỊ ây không có nghe pháp, không có học hỏi 
nhiều, không có thể nhập với chánh kiến, 
không chứng được thời giải thoát. 


THÓI ĐỌA 17 


- Vị ấy, sau khi thân hoại mạng chung, hướng về 
thôi đọa, không hướng về thù thăng, chỉ đi đền 
thôi đọa, không đi đên thù thăng. 


11. Nhưng ở đây, này Ànanda, có hạng người: 


- Phẫn nộ và như thật rõ biết tâm giải thoát, tuệ 
giải thoát ấy; 

-_ Ở đây, lòng phẫn nộ ấy của người ấy được trừ 
diệt, không có dư tàn. 

- Vị ấy lại nghe pháp, học hỏi nhiều, và khéo thê 
nhập với chánh kiến, chứng được nhất thời giải 
thoát. 

- Vị ấy sau khi thân hoại mạng chung hướng về 
thù thắng, không hướng về thối đọa, chỉ đi đến 
thù thắng, không đi đến thối đọa. 


Ở đây, này Ànanda... chỉ có Ta, này Ànanda, mới có 
thê làm sự đo lường các hạng người. Ai có thê được 
như Ta? 


12. Nhưng ở đây, này Ànanda, có hạng người: 
- Trao cử, nhưng không như thật rõ biết tâm giải 
thoát, tuệ giải thoát ây; 
- Ở đây, trạo cử của người ây được trừ diệt 
không có dư tàn. 


THÓI ĐỌA 1S 


-_ Vị ấy không có nghe nhiều, không có học hỏi 
nhiều, không có thể nhập với chánh kiến, 
không chứng được nhất thời giải thoát. 

- Vị ấy sau khi thân hoại mạng chung, hướng về 
thối đọa, không hướng vẻ thù thắng, chỉ đi đến 
thối đọa, không đi đến thù thắng. 


13. Nhưng ở đây, này Ànanda, có hạng người: 


-_ Trạo cử, và như thật rõ biết tâm giải thoát, tuệ 
giải thoát ấy; 

- Ở đây, trạo cử của người ây được trừ diệt 
không có dư tàn. 

- Và vị này có nghe pháp, có học hỏi nhiều, khéo 
thê nhập với chánh kiến, chứng được nhất thời 
giải thoát. 

- Vị ấy sau khi thân hoại mạng chung hướng về 
thù thắng, không hướng về thối đọa, chỉ đi đến 
thù thắng, không đi đến thối đọa. 


Ở đây, này Ànanda, ai là người đo lường, đo lường 
như sau: "Những pháp ấy có mặt trong người này, 
những pháp ấy cũng có mặt trong người kia. Vì sao 
giữa hai người ấy, một là hạ liệt, một là thù diệu? " 
Nhận xét như vậy, đem lại đau khổ lâu dài cho họ. Ở 
đây, này Ananda, người này là trạo cử, và như thật 
rõ biết tâm giải thoát, tuệ giải thoát ấy, chính ở đây, 


THÓI ĐỌA 19 


trạo cử của người ấy được trừ diệt không có dư tản. 
Và vị ấy có nghe pháp, có học hỏi nhiều, có khéo thê 
nhập với chánh kiến, chứng được nhất thời giải thoát. 
Này Ànanda, hạng người này so sánh với hạng người 
trước, là vi diệu hơn, là thù thắng hơn. Vì sao? Vì 
dòng pháp đưa người này ra phía trước. Nhưng ai 
ngoài Như Lai có thê biết được sự khác biệt. 


Nhưng này Ànanda, ai là nữ cư sĩ Migasảlả lại ngu 
s1, kém thông minh, với thân như bà mẹ, với trí như 
bà mẹ, để có thể hiểu biết sự thắng liệt giữa các 
người? 


Này Ananda, có mười hạng người này có mặt, hiện 
hữu ở đời. 


- Giới như thế nào, này Ànanda, Puràna được 
thành tựu, giới ấy Isidatta chưa thành tựu. Do 
vậy, ở đây, Puràna có sanh thú khác với sanh 
thú của Isidatta. 

- Tuệ như thế nào, này Ànanda, Isidatta được 
thành tựu, tuệ ây Puràna chưa thành tựu. Do 


THÓI ĐỌA 20 


vậy, ở đây, Isidatta có sanh thú khác với sanh 
thú của Puràna. 

-_ Như vậy, này Ànanda, cả hai người này đều có 
thê thiêu sót một chỉ phân. 


THÓI ĐỌA 


2 __ 10 pháp thối thất - Kinh ÀNÑNANDA — 
Tăng LV, 444 


ÀNANDA - 7ăng IV, 444 


1. Rồi Tôn giả Ànanda đi đến Thế Tôn, sau khi đến, 
đảnh lê Thê Tôn rôi ngôi xuông một bên. Thê Tôn 
với Tôn giả Ananda đang ngôi một bên: 


2.- Này Ànanda: 


mẽ... 
k 


sự kiện này không xảy ra. 
2... Tỷ-kheo nào ác giới... 
3.....Kkhông nghe pháp... 
4.....Khó nói... 
s......làm bạn với ác... 
ø....biếng nhác... 
7.....thất niệm... 
s....không biết đủ... 
9. 4, .,ÑC đỤC:‹‹ 
¡o. Tý-kheo nào có tà kiến sẽ được tăng trưởng lớn 
mạnh, lớn rộng trong pháp luật này, sự kiện 
không xảy ra. 


THÓI ĐỌA 22 


Này Ànanda, Tỷ-kheo nào thành tựu mười pháp này, 
sẽ được tăng trưởng, lớn mạnh, lớn rộng trong Pháp 
và Luật này, sự kiện này không có xảy ra. 


3. Này Ànanda: 


¡.. Tỷ-kheo nào có lòng tin, sẽ được tăng trưởng, 
lớn mạnh, lớn rộng trong Pháp và Luật này, sự 
kiện này có xảy ra, 

2... Tỷ-kheo nào có giới... 

›.....nghe pháp, thọ trì điều đã nghe... 

4.....đễ nÓI... 

s......làm bạn với thiện... 

6. ...t1inh cần, tỉnh tấn... 

7. ,..‡YÚ niệm... 

s. ...DiẾt đủ... 

o. ....Ít dục... 

¡o. Tý-kheo nào có chánh tri kiến, sẽ được tăng 
trưởng, lớn mạnh, lớn rộng trong Pháp và Luật 
này, sự kiện này có xảy ra. 


Này Ànada, Tỷ-kheo nào thành tựu mười pháp này 


sẽ được tăng trưởng, lớn mạnh, lớn rộng trong Pháp 
và Luật này, sự kiện này có xảy ra. 


THÓI ĐỌA 23 


3 _ 10 pháp thối thất sự tu tập - Kinh TẠI 
NALAKAPÀNA 1 Tăng IV, 402 


TẠI NALAKAPÀNA 1 7ăng IV, 402 


I. Một thời, Thể Tôn bộ hành giữa dân chúng 
Kosala, với đại chúng Tỷ-kheo, đi đến tại một thị trấn 
của dân chúng Kosala tên là Nalakapàna. Tại đấy, 
Thế Tôn trú ở rừng Palàsa, tại Nalakapàna. 


Lúc bấy giờ, Thế Tôn nhân ngày trai giới Uposatha, 
Thế Tôn đang ngồi, có chúng Tỷ-kheo đoanh vây. 
Rồi Thế Tôn sau phần lớn của đêm, thuyết giảng, 
khích lệ, làm phần khởi, làm cho hoan hỷ các vị Tỷ- 
kheo với pháp thoại; sau khi nhìn xung quanh chúng 
Tỷ-kheo đang yên lặng, thật yên lặng, nói với Tôn 
ø1ả SàrIputfa: 

- Này Sàriputta, chúng Tỷ-kheo không có hôn trầm 
thụy miên. Này Sàriputta, hãy thuyết pháp cho chúng 
Tý-kheo. Lưng Ta đau mỏi, Ta sẽ năm duỗi lưng. 


- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Tôn giả Sàriputta vâng đáp Thế Tôn. Rồi Thế Tôn 
trải gâp tư ảo Tãăng-già-lê, năm phía thân hữu bên 


THỒI ĐỌA 2/4) 


phải như dáng nằm con sư tử, hai chân đặt trên nhau, 
chánh niệm tỉnh giác, tác ý đên tưởng ngôi dậy. 


2. Ở đây, Tôn giả Sàriputta gọi các Tỷ-kheo: 
- Này chư Hiền Tỷ-kheo. 
- Thưa vâng, Hiền giả. 


Các Tý-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Sàriputta, Tôn giả 
SàrIputta nói như sau: 


3.- 


Ví như, này chư Hiên, khi trăng đến độ trăng ì tôi; bắt 
luận đêm hay ngày, trăng tốn giảm về sắc, tồn giảm 
về hình tròn, tổn giảm về ánh sáng, tốn giảm về bê 
rộng quỷ đạo. 


Cũng vậy, này chư Hiên, với ai không lòng tin trong 
các thiện pháp, không có xấu hồ... không có sợ hãi... 
không có tinh tân... không có trí tuệ trong các thiện, 
với người ấy, bất luận là đêm hay ngảy, chờ đợi là 
tốn giảm trong các thiện pháp, không phải tăng 
trưởng. 


THÓI ĐỌA 23 


- Hạng người không có lòng tin, này chư Hiền, 


-- Hạng người không có xấu hồ, tức là tốn giảm. 
-- Hạng người không có sợ hãi, tức là tốn giảm. 
-- Hạng người biếng nhác, tức là tổn giảm. 

- Hạng người ác tuệ, tức là tôn giảm. 

- Hạng người phần nộ, tức là tổn giảm. 

-- Hạnh người hiềm hận, tức là tôn giảm. 

- Hạng người ác dục, tức là tổn giảm. 

-- Hạng người ác bằng hữu, tức là tốn giảm. 

- Hạng người tà kiến, tức là tôn giảm. 


Ví như, này chư Hiền, khi trăng đến độ trắng sáng, 
bất luận đêm hay ngày, trăng tăng trưởng vệ sắc, tăng 
trưởng về hình tròn, tăng trưởng về ánh sáng, tăng 
trưởng về bê rộng quĩ đạo. 


Cũng vậy, này chư Hiền, với ai có lòng tin trong các 
thiện pháp, có xấu hồ... có sợ hãi... có tĩnh tân... cÓ 
trí tuệ trong các thiện pháp, với vị ấy bất luận đêm 


THÓI ĐỌA 26 


hay ngày, chờ đợi là tăng trưởng trong các thiện 
pháp, không phải tôn giảm. 


-_ Hạng người có lòng (in, này chư Hiên, tức là 


- Hạng người có lòng xấu hỗ, tức là không tốn 
giảm. 

- Hạng người có lòng sợ hãi, tức là không tổn 
giảm. 

-_ Hạng người tinh cần tinh tân, tức là không tốn 
giảm. 

- Hạng người có trí tuệ, tức là không tốn giảm. 

- Hạng người không có phẫn nộ, tức là không tốn 
giảm. 

-_ Hạng người không hiềm hận, tức là không tổn 
giảm. 

- Hạng người ít dục, tức là không tốn giảm. 

- Hạng người thiện băng hữu, tức là không tốn 
giảm. 

- Hạng người chánh tri kiến, tức là không tốn 
giảm. 


5. Rồi Thế Tôn, sau khi ngôi dậy, bảo Tôn giả 
Sàriputfa: 


- Lành thay, lành thay, này Sàriputta! Với ai không 
có lòng tin trong các thiện pháp, không có xâu hô... 


THỒI ĐỌA 27 


không có sợ hãi... không có tỉnh tắn... không có trí 
tuệ trong các thiện pháp, đối với vị ấy, bất luận đêm 
hay ngày, chờ đợi là tôn giảm trong các thiện pháp, 
không phải tăng trưởng. 


Vĩ như, này S4ripuita, khi trăng đến độ trăng . tôi, bất 
luận đêm hay ngày, trăng tốn giảm về sắc, tồn giảm 
về hình tròn, tô giảm về ánh sáng, tổn giảm về bề 
rộng qui đạo. 


Cũng vậy, này Sàriputta, với ai không có lòng tin 
trong các thiện pháp, không có xấu hồ... không có sợ 
hãi... không có tinh tấn... không có trí tuệ trong các 
biện pháp, với người ấy, bất luận đêm hay ngày, chờ 
đợi là tốn giảm trong các biện pháp, không phải tăng 
trưởng. 


¡. Hạng người không có lòng tin, này SàrIputta, 
tức là tôn giảm. 

›. Hạng người không có xấu hồ, này Sàriputta, 

tức là tôn giảm. 

Hạng người không có sợ hãi... 

Hạng người biếng nhác... 

Hạng người ác trí tuệ... 

Hạng người phẫn nộ... 

Hạng người hiềm hận... 

Hạng người ác dục... 

Hạng người ác băng hữu... 


—. .. 


THÓI ĐỌA 285 


10. 


Hạng người tà kiến, này Sàriputta tức là tổn 
giảm. 


há .:..... ố... ca. 


¬ 
© 


Hạng người có lòng tin, này Sàriputta, tức là 
không có tổn giảm. 

Hạng người có xấu hô... 

Hạng người có sợ hãi... 

Hạng người có tinh tấn... 

Hạng người có trí tuệ... 

Hạng người không có phẫn nộ... 

Hạng người không có hiềm hận... 

Hạng người ít dục... 

Hạng người thiện băng hữu... 


. Hạng người chánh tri kiến, này Sàriputta, tức 


là không tồn giảm. 


TẠI NALAKAPÀNA 2 7ăng IV, 407 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Nalakapàna, tại 
Palàsavana. Lúc bây giờ, Thê Tôn trong ngày trai 


THÓI ĐỌA 29 


giới Uposatha, đang ngồi có chúng Tỷ-kheo đoanh 
vây... (Kinh này giống như kinh trước 67, chỉ khác 
là các pháp đề cập có khác nhau. Trong kinh trước, 
các pháp được đề cập là không có lòng tin trong thiện 
pháp, không có xâu hồ.. . không có sợ hãi... không có 
tinh tắn, không có trí tuệ, phẫn nộ, hiềm hận, ác dục, 
ác băng hữu, tà kiến. Trong kinh này, các pháp được 
đề cập là: 


Không có lòng tin trong các thiện pháp. 
Không có xấu hồ. 

Không có sợ hãi. 

Không có tinh tấn. 

Không có trí tuệ. 

Không có lăng tai. 

Không có trì pháp. 

Không có suy tư ý nghĩa. 

.. Không có thực hành đúng pháp. 

1o. Không có phóng dật trong các thiện pháp. 


Sa... ^¬ 


THÓI ĐỌA 30 


4  5hạng chiến sĩ- Kinh NGƯỜI CHIẾN 
SĨ 1 - Tăng II, 450 


NGƯỜI CHIÉN SĨ 1 — 7ăng IL, 450 


1. - Này các Tỷ-kheo, có năm hạng chiên sĩ này có 
mặt, hiện hữu ở đời. Thê nào là năm? 


2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người chiến sĩ chỉ thấy 
bụi mù dấy lên đã chùn chân, rủn chí, không còn can 
đảm, không có thê tham gia chiến trận. Như vậy ở 
đây, này các Tỷ-kheo, là một hạng người chiến sĩ. 
Này các Tỷ-kheo, đây là người chiến sĩ thứ nhất có 
mặt hiện hữu ở đời. 


3. Lại nữa, này các Tý-kheo, ở đây có người chiến sĩ 
có thể chịu đựng bụi mù dây lên, nhưng khi thấy cờ 
xí dựng lên. liền chùn chân, rủn chí, không còn can 
đảm, không còn can đảm, không có thể tham gia 
chiến trận. Như vậy ở đây, nảy các Tỷ-kheo, là một 
hạng người chiến sĩ ở đời. Này các Tỷ-kheo, đây là 
hạng người chiến sĩ thứ hai có mặt, hiện hữu ở đời. 


4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có người chiến sĩ 
có thê chịu đựng bụi mù dây. lên, chịu đựng cờ xí 


dựng lên, nhưng khi nghe tiếng la hét, liên chùn 
chân, rủn chí, không còn can đảm, không có thê tham 


THỒI ĐỌA 31 


gia chiến trận. Như vậy ở đây, nảy các Tỷ-kheo, là 
một hạng người chiên sĩ. Này các Tyỷ-kheo, đây là 
hạng người chiên sĩ thứ ba có mặt, hiện hữu ở đời. 


5. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có hạng người 
chiến sĩ có thể chịu đựng bụi mù dây lên, chịu đựng 
cờ xí dựng lên, chịu đựng tiếng la hét, nhưng khi bị 
thương trong chiến trận, liền thất kinh, thất đảm. Như 
vậy ở đây, này các Tý-kheo, là một hạng người chiến 
sĩ. Này các Tỷ-kheo, đây là hạng người chiến sĩ thứ 
tư có mặt, hiện hữu ở đời. 


6. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có hạng người 
chiên sĩ 


Như vậy 
ở đây, này các Tỷ-kheo, là một hạng chiên sĩ. Đây là 
hạng người chiến sĩ thứ năm, này các Tỷ-kheo, có 
mặt, hiện hữu ở đời. 


Năm hạng người chiên sĩ này, này các Tỷ-kheo, có 
mặt, hiện hữu ở đời. 


7. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, được ví dụ với nắm 
hạng chiên sĩ này, có năm hạng người có mặt, hiện 
hữu giữa các Tỷ-kheo. Thê nào là năm? 


THỒI ĐỌA 32 


§. Ở đây, này các Tỷ-kheo, khi thấy bụi mù dấy lên, 
liền chùn chân, rủn chí, không còn can đảm, không 
có thê tiếp tục đời sống Phạm hạnh, sau khi biểu lộ 
sự yếu kém trong học tập, liền bỏ học pháp. trở lui 
lại đời sống thế tục. Thể nào là bụi mù dấy lên đối 
với vị ấy? 


Ở đây, này các Tỷ- -kheo, Tỷ-kheo được nghe: "Tại 
một làng hay một thị trấn kia, có người phụ nữ hay 
thiếu nữ đẹp đẽ, khả ái, làm c, lòng người với sắc 
mặt đẹp thù thăng như hoa sen". K7¿ được nghe vậy, 
vị ấy liền chùn chân, rủn chí, không còn can đảm, 
không thê tiếp tục đời sống Phạm hạnh, sau khi biểu 
lộ sự yêu kém trong học tập, liên bỏ học pháp, trở lui 
lại đời sống thế tục. Đây là nghĩa bụi mù dây lên đối 
với vị ây. Ví như, này các Tỷ-kheo, hạng người chiến 
sĩ ấy, khi mới thấy bụi mù dây lên, liên chùn chân, 
rủn chỉ, không còn can đảm, không có thể tham dự 
chiến trận. Này các Tỷ-kheo, Ta tuyên bố người này 
giống như ví dụ ấy. Như vậy ở đây, này các Tỷ-kheo, 
là một hạng người. Đây là người, này các Tỷ-kheo, 
được ví dụ với hạng người chiến sĩ thứ nhất có mặt, 
hiện hữu giữa các Tỷ-kheo. 


0. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, có Tỷ-kheo chịu đựng 
được bụi mù dây lên, nhưng khi thây cờ xí dựng lên, 
liên chùn chân, rủn chí, không còn can đảm, không 


THÓI ĐỌA 33 


có thê tiếp tục đời sống Phạm hạnh, sau khi biểu lộ 
sự yếu kém trong học tập, liền bỏ học pháp. trở lui 
lại đời sống thế tục. Thể nào là cờ xí dựng lên đổi 
với vị ấy? 


Ở đây, này các Tý- -kheo, Tỷ-kheo không có nghe: 

"Tại một làng hay thị trấn kia, có người phụ nữ hay 
thiếu nữ đạp đẽ, khả ái, làm đẹp lòng người với sắc 
mặt đẹp thù thắng như hoa sen", g vị ấy rự mình 
thấy một phụ nữ hay một thiếu nữ đẹp đẽ, khả ái, làm 
đẹp lòng người với sắc mặt đẹp thù thắng như hoa 
sen. Vị ây, sau khi thấy người phụ nữ hay người thiếu 
nữ ây, liền chùn chân, rủn chí, không còn can đảm, 
không thê có thể tiếp tục đời sông Phạm hạnh, sau 
khi biểu lộ sự yêu kém trong học tập, liền bỏ học 
pháp, trở lui lại đời sông thế tục. Đây là nghĩa cờ xí 
dựng lên đối với vị ây. Ví như, này các Tỷ-kheo, hạng 
người chiến sĩ ấy chịu đựng được bụi mù dấy lên, 

nhưng khi thấy cờ xí dựng lên, liễn chùn chân, rủn 
chí, không còn can đảm, không có thể ra trận xáp 
chiến. Này các Tỷ-kheo, Ta tuyên bố người này giống 
như vi dụ ấy. Như vậy ở đây, này các Tỷ-kheo, là một 
hạng người. Đầy là người, này các Tỷ-kheo, được ví 
dụ với hạng người chiến sĩ thứ hai có mặt, hiện hữu 
giữa các vị Tỷ-kheo 


THỒI ĐỌA 34 


10. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo chịu đựng 
được bụi mù dây lên, chịu đựng được cờ xí dựng lên, 
nhưng khi nghe tiếng la hét, liền chùn chân, rủn chí, 
không còn can đảm, không có thê tiếp tục đời sống 
Phạm hạnh, sau khi biêu lộ sự yêu kém trong học tập. 
liền bỏ học pháp, trở lui lại đời sông thế tục. Thể nào 
là tiếng la hét đối với vị ấy? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, một nữ nhân đi đến vị Tỷ- 
kheo tại ngôi rừng, dưới một gốc cây hay tại ngôi 
nhà trồng, cười nhạo Tỷ-kheo, nói mơn trớn, nói 
cười lớn tiếng, cọt nhả. Tỷ-kheo bị nữ nhân cười 
nhạo, nói mơn trớn, nói cười lớn tiếng, cợt nhả, liên 
chùn chân, rủn chí, không còn can đảm, không có thê 
tiếp tục đời sống Phạm hạnh, sau khi biểu lộ sự hèn 
yếu trong học tập, liền bỏ học pháp, trở lui lại đời 
sống thế tục. Đây là nghĩa của tiếng la hét đối với vị 
ây.Ví như người chiến sĩ ấy, này các Tỷ-kheo, chịu 
đựng được bụi mù dấy lên, chịu đựng được cở xí 
dựng lên, nhưng khi nghe tiếng la hét, liên chùn 
chân, rủn chí, không còn can đảm, không có thể ra 
trận xáp chiến. Này các Tỷ-kheo, Ta tuyên bố người 
này giống như ví dụ ấy. Như vậy ở đây, này các Tỷ- 
kheo, là một hạng người. Này các Tỷ-kheo, đầy là 
hạng người được ví dụ với người chiến sĩ thứ ba có 
mặt, hiện hữu giữa các Tỷ-kheo. 


THÓI ĐỌA 35 


11. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo chịu đựng 
được bụi mù dây lên, chịu đựng được cờ xí dựng lên, 
chịu đựng được tiếng la hét, nhưng bị thương trong 
khi xáp chiến lâm trận liên thất kinh thất đảm. 7hé 
nào là xáp chiến lâm trận đối với vị ấy? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, khi đi đến gốc cây, hay đi 
đến ngôi nhà trồng, một nữ nhân đến Tỷ-kheo ấy, 
ngồi sát một bên, năm sát một bên, VHỐI Về mơn trớn. 
Tỷ-kheo ấy được nữ nhân ngồi sát một bên, nằm sát 
một bên, được vuốt ve mơn trớn, không từ bỏ học táp, 
không biểu lộ sự yếu kém trong học tập, hành dâm 
(với mz nhân). Đầy là nghĩa xáp chiến lâm trận đối 
với vị ấy. Ví như người chiến sĩ ấy, này các Tỷ-kheo, 
chịu đựng được bụi mù dấy lên, chịu đựng được cở 
xí dựng lên, chịu đựng được tiếng la hét, nhưng khi 
lâm trận xáp chiến, bị thương, thất kinh, thất đảm. 
Này các Tỷ-kheo, Ta tuyên bố người này giống như 
ví dụ ấy. Như vậy ở đây, này các Tỷ-kheo, là một 
hạng người. Này các Tỷ-kheo, đây là hạng người 
được ví dụ với người chiến sĩ thứ tư có mặt, hiện hữu 
giữa các TIy-kheo. 


12. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo chịu đựng 
được bụi mù dây lên, chịu đựng được cờ xí dựng lên, 
chịu đựng được tiếng la hét, chịu đựng được xáp 
chiến lâm trận. VỊ ây sau khi chiến thăng chiến trận 


THÓI ĐỌA 36 


Ấy, chiến thắng trong chiến trận, vị ấy vẫn đứng hàng 
đầu trong trận chiến ấy. Thể nào là sự chiến thắng 
trong chiến trận đối với vị ấy? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, khi vị Tỷ-kheo đi đến ngôi 
nhà rừng, đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trồng, 
có nữ nhân đi đến VỊ ây, ngôi xuống sát một bên, năm 
sát một bên, vuốt ve mơn trớn. VỊ ây, khi được nữ 
nhân ngôi sát một bên, năm sát một bên, VUỐI Vé mơn 
trớn, liền gỡ mình ra, gỡ thoát ra, và ra đi chỗ nào 
mình muốn. 


Và vị ấy đi đến một chỗ trống trải, khu rừng, gốc cây, 
ngọn núi, khe đá, hang núi, nghĩa địa, cao nguyên, 
ngoài trời, đóng rơm. Rồi vị ấy đi đến khu rừng, đi 
đến gốc cây hay đi đến ngôi nhà trống, ngôi kiết già, 
lưng thắng và để niệm trước mặt. 


Vị ấy: 


-. Sau khi đoạn tận tham, an trú với tâm ly tham, 
gột sạch tâm khỏi tham, 

-. Sau khi đoạn tận sân, an trú với tâm ly sân, có 
lòng thương tưởng đến tất cả loài hữu tình và 
chúng sanh, gột sạch tâm khỏi sân hận; 

-_ Sau khi đoạn tận hôn trầm thụy miên, an trú với 
tâm ly thụy miên hôn trầm, với tưởng ánh sáng, 


THÓI ĐỌA 37 


chánh niệm, tỉnh giác, gột sách tâm khỏi hôn 
trầm thụy miên; 

-- Sau khi đoạn tận trạo cử hối quá, an trú không 
trạo cử, nội tâm tịch tịnh, gột sạch tâm khỏi trạo 
cử hồi quá; 

- Sau khi đoạn tận nghị, an trú với tầm vượt khỏi 
nghi ngờ đối với các thiện pháp. 


Vị ấy, sau khi đoạn tận năm triển cái này, những 
pháp làm uê nhiêm tâm, làm yêu ớt trí tuệ, ly dụ, ly 
các pháp bât thiện... chứng đạt và an trú Thiên thứ 
tư. 


VỊ ây với tâm định tĩnh, thanh tịnh, trong sáng, 
không cấu uế, ly các tùy phiền mão, nhu nhuyễn, 
kham nhẫn, kiên trì, bất động, 

. Vị ấy như thật rõ biết: "Đây là Khô; 
như thật rõ biết: "Đây là Khô tập": như thật rõ biết: 
"Đây là khổ diệt"; như thật rõ biết: "Đây là con 
Đường đưa đến khổ diệt": như thật rõ biết: "Những 
pháp này là những lậu hoặc"; như thật rõ biết: "Đây 
là lậu hoặc tập khởi" như thật rõ biết: "Đây là con 
đường đưa đến lậu hoặc đoạn diệt". Do vị ây biết như 
vậy, thấy như vậy, tâm được giải thoát khỏi dục lậu, 
tâm được giải thoát khỏi hữu lậu, tâm được giải thoát 
khỏi vô minh lậu. Trong sự giải thoát trí khởi lên: 
"“Fa đã được giải thoát”. VỊ ây rõ biết: "Sanh đã tận, 


THÓI ĐỌA 38 


Phạm hạnh đã thành, các việc nên làm đã làm, nay 
không còn trở lui trạng thái này nữa”. Đây là sự chiên 
thắng trong trận chiến đối với vị ấy. 


Ví như, này các Tỷ-kheo, người chiến sĩ chịu đựng 
được bụi mù dấy lên, chịu đựng được cờ xí dựng lên, 
chịu đựng được các tiếng la hét, chịu đựng được sự 
xáp chiến. Vị ấy, sau khi chiến thắng chiến trận ấy, 
chiến thắng trong chiến trận, vị ấy vẫn đứng đầu 
trong: trận chiến â áy. VỊ ấy, sau khi chiến thắng chiến 
trận ấy, chiến thắng trong chiến trận, vị äy vân đứng 
hàng đâu trong trận chiến ấy. Này các Tỷ-kheo, Ta 
tuyên bồ người này giống như ví dụ ấy. 


Như vậy, này các Tỷ-kheo, đây là hạng người được 
ví dụ với người chiên sĩ thứ năm có mặt, hiện hữu ở 
đời. 


Những người này, này các Tỷ-kheo, được ví dụ với 
năm chiên sĩ có mặt, hiện hữu ở giữa các vị Tỷ-kheo. 


NGƯỜI CHIẾN SĨ 2 — 7ăng II, 459 


s* Có năm người chiên sĩ này, này các Tỷ-kheo, có 
mặt, hiện hữu ở đời. Thê nào là năm? 


THÓI ĐỌA 39 


2. Ở đây, này các Tý-kheo, 


Nhưng các người khác, trong khi người ấy 
nỗ lực và hăng hái như vậy, đánh người ây và áp đảo 
người ấy. Như vậy, ở đây này các Tỷ-kheo, có hạng 
người chiến sĩ như vậy. Đây là hạng chiến sĩ thứ nhất 
có mặt, hiện hữu ở đời. 


3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có hạng người 
chiến sĩ cầm kiếm và mâu, đeo cung và tên, tham gia 
vào trận chiến ác liệt. Vị ấy, trong trận chiến ấy, nỗ 


lực, hăng hái. Nhưng các người khác làm cho các 
người ấy bị thương, khiêng người ấy đi, chở người 
ây đến các bà con. Khi chở người ây đi và chưa đến 
các bả con, người ây mệnh chung ở giữa đường. Ở 
đây, này các Tý-kheo, có một hạng chiến sĩ như vậy. 
Đây là hạng chiến sĩ thứ hai, này các Tỷ-kheo, có 
mặt, hiện hữu ở đời. 


4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có hạng người 
chiến sĩ cầm kiếm và mâu, đeo cung và tên, tham gia 
vào trận chiến ác liệt. Vị ấy, trong trận ấy, nỗ lực 
hăng hái. Nhưng các người khác làm cho người ấy bị 
thương và khiêng người ấy đi, chở người ấy đến các 
bà con. Và những người bà con săn sóc và nuôi 
dưỡng người ấy. Người ấy, trong khi được các người 


THÓI ĐỌA 40 


bà con săn sóc và nuôi dưỡng, bị mệnh chung vì vết 

thương Ấy. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có một hạng 
người chiến sĩ như vậy. Đây gọi là hạng người chiến 
sĩ thứ ba có mặt, hiện hữu ở đời. 


5. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có người chiến sĩ 
cầm kiếm và mâu, đeo cung và tên, tham gia vào trận 
chiến ác liệt. VỊ ấy, trong trận chiến ấy, nỗ lực hăng 
hái. Nhưng các người khác làm cho người ấy bị 
thương, và khiêng người ấy đi, chở người ấy đến các 
người bà con. Và những người bà con nuôi dưỡng và 
săn sóc người ấy. Người ấy, trong khi được các 
người bà con săn sóc và nuôi dưỡng, được chữa lành 
các vết thương ấy. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng 
người chiến sĩ như vậy. Này các Tý-kheo, đây là 
hạng chiến sĩ thứ tư có mặt, hiện hữu ở đời. 


6. Lại nữa, này các Tyỷ-kheo, ở đây có hạng chiến sĩ 
cầm kiếm và mâu, đeo cung và tên, tham gia vào 
chiến trận ẤY, chiến thắng trong chiên trận, vị ây vẫn 
đứng hàng đầu trong chiến trận ấy. Ở đây, này các 
Tý-kheo, có hạng chiến sĩ như vậy. Này các Tỷ- 
kheo, đây là hạng chiến sĩ thứ năm có mặt, hiện hữu 
ở đời. 


Năm hạng chiên sĩ này, này các Tyỷ-kheo, có mặt, 
hiện hữu ở đời. 


THÓI ĐỌA 41 


7. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, có những hạng người 
được ví dụ với năm hạng chiên sĩ này có mặt, hiện 
hữu giữa các vị Tỷ-kheo. Thê nào là năm? 


8. Ở đây, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo sống dựa 
vào ngôi làng hay thị trân. VỊ ây, vào buôi sáng đặp 
y, câm y bát đi vào làng hay thị trần đê khât thực, 


Vị ấy ở đấy thấy một nữ nhân ăn mặc không tê chỉnh, 
ăn mặc không kín đáo. Được thấy nữ nhân ăn mặc 
không tê chỉnh, ăn mặc không kín đáo, 

. Tâm bị tham dục tân công, không từ 
bỏ học tập, không biểu lộ sự yếu kém trong học pháp, 
vị ấy rơi vào hành dâm. 


Ví như người chiến sĩ ấy, này các Tỷ-kheo, cẩm 
ươm và mâu, đeo cung và tên tham gia vào trận 
chiến ác liệt. Vị ấy trong trận chiến ấy nỗ lực hăng 
hải. Nhưng các người khác, trong khi người ấy nỗ 
lực hãng hái như vậy, đảnh người ây và áp đảo người 
ấy. Này các 1y-kheo, Ta tuyên bố người này giống 
như ví dụ ấy. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có một hạng 
người như váy. Này các Tỷ-kheo, đây là hạng người 
được ví dụ với hạng chiến sĩ thứ nhất có mặt, hiện 
hữu giữa các Tỷ-kheo. 


THÓI ĐỌA 42 


9. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tyỷ-kheo sống dựa vào 
một làng hay thị trấn. Vị ấy, vào buôi sáng, đắp V, 
cầm y bát, đi vào làng ấy hay thị trân ấy để khát thực, 


với thần không phòng hộ. với lời nói không phòng 
hộ. với tâm không phòng hộ. với niêm không an 
trú, với các căn không được bảo về. 


Ở đây, vị ấy thấy một nữ nhân ăn mặc không chỉnh 
tễ, ăn mặc không kín đáo. Được thây nữ nhân ăn mặc 
không chỉnh tê, ăn mặc không kín đáo, tham dục tân 
công tâm vị ây. Vị â ây, 


“Ta hãy đi về khu vườn (chỗ Tăng ở) báo tin cho các 
Tý-kheo: "Này các Hiền giả, tôi bị tham dục tràn 
ngập, bị tham dục ám ảnh, tôi không có thê tiếp tục 
đời sống Phạm hạnh, tôi biểu lộ sự yếu kém trong 
học tập, từ bỏ học pháp, tôi trở về với đời sống thế 
tục". Vị ấy, trên con đường đi đến khu vườn, còn ở 
giữa đường, biểu lộ sự yêu kém trong học tập, từ bỏ 
học pháp, trở về đời sống thể tục. 


Ví như, này các Tỷ-kheo, người chiến sĩ cẩm kiếm và 
mâu, đeo cung và tên, tham gia vào trận chiến ác 
liệt. Vị ấy, trong trận chiến ấy, nỗ lực hăng hải. 
Nhưng các người khác, trong khi người ấy nỗ lực 
hàng hải như vậy, làm cho người ây bị thương, 
khiêng người ấy đi, chở người ấy, và đưa người ấy 


THỒI ĐỌA 43 


đến các bà con, người ấy mệnh chung giữa đường. 
Này các Tỷ-kheo, Ta tuyên bố này giống với ví dụ ấy. 
Ở đây, này các Tỷ-kheo, có một hạng người như vậy. 
Này các Tỷ-kheo, đây là hạng người được ví dụ với 
người chiến sĩ thứ hai có mặt, hiện hữu giữa các Tỷ- 
kheo. 


10. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo sống dựa 
vào một làng hay một thị trần. Vị ấy vào buổi sáng 
đắp y, cầm y bát đi vảo làng hay thị trấn ấy để khất 
thực, thân không phòng hô. lời nói không phòng 
hô. tâm không phòng hộ. niêm không an trú. các 
căn không được bảo vệ. 


Vị ấy ở đấy thấy nữ nhân ăn mặc không tê chỉnh, ăn 
mặc không kín đáo, tham dục tân công vị ấy. Vị ấy 
với tham dục bị tân công, nên thân bị thiêu cháy, tâm 
bị thiêu cháy. VỊ ấy suy nghĩ như sau: "Ta hãy đi đến 
khu vườn báo tin cho các Tỷ-kheo: “Này các Hiển 
giả, tôi bị tham dục tràn ngập, bị tham dục ám ảnh. 
Tôi không thể tiếp tục đời sống Phạm hạnh, sau khi 
biểu hiện sự yêu kém trong học tập, tôi từ bỏ học 
pháp, sẽ trở về với đời sống thể tục". 


Các vị đồng Phạm hạnh giáo giới, khuyên bảo như 
sau: "Này Hiền giả, Thế Tôn đã nói: “Các dục vi ngof 
ít, khổ nhiễu, não nhiêu, sự nguy hại ở đây nhiễu hơn. 
Các dục được Thể Tôn ví dụ như một khúc XƯƠNG, 


THÓI ĐỌA 44 


khổ nhiễu, não nhiễu, sự nguy hại ở đây nhiễu hơn. 
Các dục được Thế Tôn ví dụ như miếng thịt, khổ 
nhiêu, não nhiều, nguy hại ở đây lại nhiêu hơn. Các 
dục được Thế Tôn ví dụ như bó đuốc bằng cỏ, khổ 
nhiêu, não nhiêu, sự nguy hại ở đây lại nhiễu hơn. 
Các dục được Thể Tôn ví dụ như một hồ than hừng, 
khổ nhiêu, não nhiêu, sự nguy hại ở đây lại nhiêu 
hơn. Các dục được Thể Tôn ví dụ như một cơn 1//161/1-Ä 
khổ nhiêu, não nhiễu, sự nguy hại ở đây lại nhiêu 
hơn. Các dục được Thể Tôn ví dụ như vật dụng mượn 
dùng, khổ nhiêu, não nhiêu, sự nguy hại ở đây lại 
nhiêu hơn. Các dục được Thế Tôn ví dụ như quả của 
cây, khô nhiêu, não nhiễu, sự nguy hại ở đây lại 
nhiều hơn. Các dục được Thế Tôn ví dụ như lò thịt, 
khổ nhiêu, não nhiêu, sự nguy hại ở đây lại nhiêu 
hơn. Các dục được Thể Tôn ví dụ như cây gậy nhọn, 
khổ nhiêu, não nhiễu, sự nguy hại ở đây lạt nhiễu 
hơn. Các dục được Thế Tôn ví dụ như đâu rắn, khổ 
nhiêu, não nhiêu, sự nguy hại ở đây lại nhiễu hơn". 
Tôn giả hãy tìm sự thoải mái trong Phạm hạnh! Tôn 
giả chớ biểu hiện sự yếu kém trong học tập, từ bỏ 
học pháp và trở lui đời sống thế tục". 


VỊ ấy được các đồng Phạm hạnh giáo giới như vậy, 
khuyên bảo như vậy, liền nói như sau: "Này các Hiền 
giả, dầu cho Thế Tôn có nói các dục ngọt ít, khô 
nhiều, não nhiều, sự nguy hại ở đây lại nhiều hơn, 


THÓI ĐỌA 45 


nhưng tôi có thê tiếp tục sống Phạm hạnh. Sau khi 
biểu lộ sự yêu kém trong học tập, từ bỏ học pháp, tôi 
sẽ trở về đời sống thê tục". Sau khi biểu lộ sự yêu 
kém trong học tập, sau khi từ bỏ học pháp, vị ấy trở 
lui đời sống thể tục. 


Ví như, này các Tỷ-kheo, người chiến sĩ ấy, sau khi 
câm kiểm và máu, đeo cung và tên, tham gia vào trận 
chiến khốc liệt. Vị ấy, trong chiến trận ấy, nỗ. lực, 

hăng hái. Nhưng các người khác trong khi có nỗ lực, 

hàng hái như vậy, làm cho người bị thương, khiêng 
người ấy ấi, chở người ấy, và đưa người ấy đến các 
người bà con. Các người bà con săn sóc nuôi dưỡng 
người ấy. Người ấy, tuy được các người bà con săn 
sóc nuôi dưỡng nhưng bị mệnh chung vì vết thương 
ấy. Này các Tỷ-kheo, Ta tuyên bố người này được ví 
như vi dụ ấy. Ở đây, này các Tỷ-kheo, đây là hạng 
người được ví dụ với người chiến sĩ thứ ba có mặt, 
hiện hữu giữa các Tỷ-kheo. 


I1. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Iỷ-kheo sông dựa vào 

làng hay thị trần. Vị ấy vào buôi ¡sáng đắp y, cầm bát, 

đi vào ngôi làng hay thị trấn ấy đề khất thực, với 
: 


THÓI ĐỌA 46 


Vị ây ở đấy, thây nữ nhân ăn mặc không chỉnh tê, ăn 
mặc không kín đáo. Sau khi thấy nữ nhân ăn mặc 
không chỉnh tê, ăn mặc không kín đáo, tham dục tân 
công vị ấy. VỊ ây với tâm bị tham dục tân công, nên 
thân bị thiêu cháy, tâm bị thiêu đốt. VỊ ấy suy nghĩ 
như sau: “Ta hãy đi đến khu vườn, báo tin cho các 
Tý-kheo: "Này các Hiền giả, tôi bị tham dục tràn 
ngập, bị tham bị tham dục ám ảnh. Tôi không thê tiếp 
tục đời sống Phạm hạnh. Tôi tuyên bố sự yếu kém 
trong học tập, từ bỏ học pháp, trở về với đời sông thế 
tục". Vị ấy đi đến khu vườn, báo tin cho các Tỷ-kheo: 
"Này các Hiền giả, tôi bị tham dục tràn ngập, bị tham 
dục ám ảnh. Tôi không thể tiếp tục đời sống Phạm 
hạnh; sau khi biểu lộ sự yếu kém trong học tập, từ bỏ 
học pháp, tôi trở về với đời sống thế tục". Các vị 
đồng Phạm hạnh giáo giới như sau: "Này hiền giả, 
Thế Tôn đã nói: "Các dục ngọt Ít, đắng nhiều, não 
nhiều, sự nguy hại ở đây lại nhiều hơn... Các dục 
được Thể Tôn ví như đầu rắn, khổ nhiêu, não nhiễu, 
sự nguy hại ở đây lại nhiều hơn". Tôn giả hãy tìm sự 
thoải mái trong Phạm hạnh. Hiền giả chớ biểu lộ sự 
kém trong học tập, từ bỏ học pháp và trở lui đời sống 
thế tục". 


Vị ấy được các đồng giáo giới như vậy, khuyên bảo 
như vậy, nói như vây: "Thưa các Hiện giả, tôi sẽ nỗ 
lực. Thưa các Hiền g1ả, tÔI sẽ cô găng. Thưa các Hiển 


THỒI ĐỌA 47 


giả, tôi sẽ sống thoải mái. Nay tôi không biểu lộ sự 
yêu kém trong học tập, từ bỏ học pháp, trở lui vê đời 
sông thê tục”. 


Ví như, này các Tỷ-kheo, người chiến sĩ ấy cầm kiếm 
và mâu, đeo cung và tên, tham gia vào trận chiến ác 
liệt. Vị ấy trong trận chiến ấy, nỗ lực hăng hải. 
Nhưng các người khác, trong khi người ấy nỗ lực 
hãng hải như vậy, làm cho người ây bị thương, 
khiêng người ây đi, chở người ây và đưa người áy 
đến các bà con. Các người bà con sẵn sóc người Ấy, 
nuôi dưỡng người ấy. Người ấy, nhờ các bà con săn 
sóc nuôi dưỡng, được chữa lành khỏi vết thương. Ta 
tuyên bồ rằng, này các lo kheo, người này giống 
như vi dụ ấy. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người 
như vậy. Người này, này các Tỷ-kheo, được ví dụ với 
chiến sĩ thứ tư có mặt, hiện hữu giữa các vị Tỷ-kheo. 


12. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống dựa vào 
một làng hay một thị trấn. Vị ây vào buổi sáng đặp 
y, cầm bát y, vào làng hay thị trấn ấy đề khất thực, 


với thân được phòng hộ, với lời được phòng hộ, 


với tầm được phòng hô. với niêm được an trú. với 
các căn được bảo về. 


Viấy khi mắt thấy săc, không năm giữ tướng chung, 


không năm g1ữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì, 
vì nhãn căn không được chế ngự, khiến tham ái ưu 


THÓI ĐỌA 48 


bi, các ác bất thiện pháp khởi lên, vị ấy tự chế ngự 
nguyên nhân Ấy, hộ trì nhãn căn, thực hành sự hộ trì 
nhãn căn. Khi tai nghe tiếng... mũi ngửi hương... lưỡi 
nếm vị.. . thần cảm xúc... ý nhận thức các pháp, vị ây 
không năm giữ tướng chung, không năm giữ tướng 
riêng. Những nguyên nhân gì, khiến ý căn không 
được chế ngự, khiến tham ái ưu bi, các ác, bất thiện 
pháp khởi lên, vị Tỷ-kheo chế ngự nguyên nhân â ây, 
hộ trì ý căn, thực hành sự hộ trì ý căn. 


VỊ Ấy, sau bữa ăn, trên con đường khất thực trở về, 

đi đến một chỗ sàng tọa trồng trãi, khu rừng, gốc cây, 
ngọn núi, khe núi, hang núi, bãi tha ma, cao nguyên, 

ngoài trời, đồng rơm. Vị ấy đi đến khu rừng, hay đi 
đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trồng, ngôi kiết-gà, 
lưng thăng, để niệm trước mặt. Vị ấy 
mm" KÝ trang #125)... 
chứng đạt và an trú Vị ấy với tâm định 
tĩnh, trong sáng, không câu uê, các phiên não được 
đoạn trừ, nhu nhuyền, kham nhẫn, kiên trì, bắt động, 
hướng tâm vê trí đoạn tận các lậu hoặc. VỊ ây như 
thật rõ biết: "Đây là khô", như thật rõ biết: "Đây là 
khô tập", như thật rõ biết: "Đây là khổ diệt", như thật 
rõ biết: "Đây là con đường đi đến khô diệt"...(xem 
trang #125)... không còn trở luI trạng thái này nữa”. 


THÓI ĐỌA 49 


Ví như, này các Tỷ-kheo, người chiến sĩ ấy cầm kiếm 
và mâu, đeo cung và tên, tham gia vào trận chiến ác 
hệt. Người áy, sau khi chiến thẳng trận ấy, chiến 
thẳng trong, chiến trận, vị ấy vẫn đứng đầu trong 
chiến trận ấy. Này các 1ỷ-kheo, Ta tuyên bố người 
này giống như vi dụ ấy. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có 
một hạng người như vậy. Đáy là hạng người được ví 
dụ với chiến sĩ thứ năm, hiện hữu giữa các Tỷ-kheo. 


Này các Tỷ-kheo, có năm hạng người được ví dụ với 
năm người chiên sĩ này, có mặt, hiện hữu giữa các vị 
Tỷ-kheo. 


THÓI ĐỌA 50 


5 — 5 pháp thối đoạ - Kinh THỜI GIẢI 
THOÁTT 1 - Tăng II, 592 


THỜI GIẢI THOÁT 1 — 7ăng II, 592 


1. - Có năm pháp này, này các Tỷ-kheo, đưa đến sự 
thôi đọa cho Tỷ-kheo đã chứng được thời giải thoát. 


2. Thế nào là năm? 


- _ Ưa thích làm việc (về thân), 

- _ Ưa thích nói chuyện, 

-  Ưa thích ngủ, 

- _ Ưa thích hội chúng, 

-_ Không quan sát tâm như đã được giải thoát. 


Năm pháp này, này các Tý-kheo, đưa đến sự thối đọa 
cho Tỷ-kheo đã chứng thời giải thoát. 

3. Năm pháp này, này các Tỷ-kheo, không đưa đến 
sự thôi đọa cho vị Tỷ-kheo đã chứng được thời giải 
thoát. 


4. Thế nào là năm? 


THỒI ĐỌA 51 


Năm pháp này, này các Ty-kheo, không đưa đến sự 
thôi đọa cho Tỷ-kheo đã chứng thời giải thoát. 


THỜI GIẢI THOÁT 2 — 7ăng II, 593 


1. - Năm pháp này, này các Tý-kheo, đưa đến sự thối 
đọa cho Tỷ-kheo đã chứng thời giải thoát. 


2. Thế nào là năm? 


- _ Ưa thích làm việc (về thân), 

- _ Ưa thích nói chuyện, 

-  Ưa thích ngủ, 

-_ Không chế ngự các căn, 

- Không biết tiết độ trong ăn uống. 


Năm pháp này, này các Tý-kheo, đưa đến sự thối đọa 
cho Tỷ-kheo đã chứng được thời giải thoát. 


3.- Năm pháp này, này các Tỷ-kheo, không đưa đến 
sự thôi đọa cho Tỷ-kheo đã chứng thời giải thoát. 


4. Thế nào là năm? 


THỒI ĐỌA S2 


Năm pháp này, này các Ty-kheo, không đưa đến sự 
thôi đọa cho Tỷ-kheo đã chứng được thời giải thoát. 


THÓI ĐỌA 53 


6 — 5 pháp thối đoạ - Kinh VỊ TỶ KHEO 
HỮU HỌC 1 - Tăng II, 496 


VỊ TỶ KHEO HỮU HỌC I1 - 7ăng IL, 496 


1. - Năm pháp này, này các Tỷ-kheo, khiến Tý-kheo 
hữu học thối chuyền. 


2. Thế nào là năm? 


-  Ưa sự nghiệp, 

- Ưa đàm luận, 

-  Ưa ngủ, 

-_ Ưa có quần chúng, 

-_ Không quán sát tâm như đã được giải thoát. 


Năm pháp này, này các Tỷ-kheo, khiến Tỷ-kheo hữu 
học thối chuyền. 


3. Năm pháp này, này các Tỷ-kheo, không khiến Tỷ- 
kheo hữu học thôi chuyên. 


4. Thế nào là năm? 
-_ Không ưa sự nghiệp, 
-_ Không ưa đàm luận, 


- Không ưa ngủ, 
-_ Không ưa có quân chúng, 


THỒI ĐỌA 54 


- Quán sát tâm như đã được giải thoát. 


Năm pháp này, này các Tỷ-kheo, không khiến Tỷ- 
kheo hữu học thôi chuyên. 


THÓI ĐỌA IS) 


7 5 pháp thối đoạ - Kinh VỊ TỶ KHEO 
HỮU HỌC 2 - Tăng II, 497 


VỊ TỶ KHEO HỮU HỌC 2 - 7ăng II, 497 


1. - Năm pháp này, này các Tỷ- -kheo, khiến Tỷ- 
kheo hữu học thối chuyển. Thế nào là năm? 


2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo hữu học có 
nhiễu công Việc, có nhiều việc phải làm, khéo léo 
trong công việc phải làm, từ bỏ độc cư Thiên tịnh, 
không chuyên chú vào nội tâm tịnh chỉ. Đây là pháp 
thứ nhất khiến Tỷ-kheo hữu học thối chuyền. 


3. Lại nữa, này các Ty-kheo, Ty-kheo hữu học suốt 
ngày làm những công việc nhỏ nhặt, từ bỏ độc cự 
Thiên tịnh, không có chuyên chú vào nội tâm tịnh chỉ. 
Đây là pháp thứ hai khiến vị Tý-kheo hữu học thối 
chuyền. 


4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo hữu học sông 
hiên hệ nhiêu với các vị tại gia và xuất gia, hệ lụy với 
các sự việc tại gia không thích đăng, từ bỏ độc cự 


Thiên tịnh, không chuyên chú vào nội tâm tịnh chỉ. 
Đây là pháp thứ ba khiến Tý-kheo hữu học thối 


chuyền. 


THÓI ĐỌA 56 


5. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo hữu học đi 
vào làng quá sớm, từ giã làng quá muộn từ bỏ độc 
cư Thiên tịnh, không chuyên chú vào nội tâm tính 
chỉ. Đây là pháp thứ tư khiến vị Tỷ-kheo hữu học 
thối chuyền. 


6. Lại nữa, này các Tý-kheo, vị Tỷ-kheo hữu học đối 
Với các câu chuyện nghiêm trang, khai tâm như các 
câu chuyện về íf_dục, câu chuyện về fri fúc, câu 

chuyện về viên ly, câu chuyện vê không hội họp, câu 
chuyện về tỉnh cần, tỉnh tấn, câu chuyện về GIỚI, câu 
chuyện về định, câu chuyện về tuệ, câu chuyện về 

giải thoát, câu chuyện về giải thoát tri kiến. Các câu 
chuyện ấy, vị ấy có được có khó khăn, có được có 
mệt nhọc, có được có phí sức. VỊ ấy từ bó độc cư 

Thiên tịnh, không chuyên chú vào nội tâm tính chỉ. 

Đây là pháp thứ năm khiến vị Tỷ-kheo hữu học thối 

chuyền. 


7. Năm pháp này, này các Tỷ-kheo, không khiến 
vị Tỷ-kheo hữu học thôi chuyên. Thê nào là năm? 


8. Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo hữu học 
không có nhiêu công việc, không có nhiêu việc phải 
làm, không khéo léo trong công việc phải làm, không 
từ bỏ độc cự Thiền tịnh, chuyên chú vào nội tâm 
tinh chủ. Đây là pháp thứ nhất không khiến vị Tỷ- 
kheo hữu học thôi chuyền. 


THÓI ĐỌA si 


9. Lại nữa, này các Ty-kheo, vị Tỷ-kheo hữu học 
không suốt ngày làm những công việc nhỏ nhặt, 
không từ bỏ độc cư Thiên tịnh, chuyên chú vào nội 
tâm tịnh chỉ. Đây là pháp thứ hai không khiến vị Tỷ- 
kheo hữu học thối chuyền. 


10. Lại nữa, này các Ty-kheo, vị Tỷ-kheo hữu học 


không sống liên hệ nhiêu với các vị tại gia Và xuất 
gia, không hệ lụy với các việc tại gia không thích 
đáng, không từ bỏ độc cư T' hiến tịnh, chuyên chú vào 
nội tâm tịnh chỉ. Đây là pháp thứ ba không khiến vị 
Tý-kheo hữu học thối chuyền. 


11. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo hữu học 
không đi vào làng quá sớm, không từ giã quá muộn, 
không từ bỏ độc cư Tì hiện tịnh, chuyên chú vào nội 
tâm tịnh chỉ. Đây là pháp thử tư không khiến vị Tỷ- 
kheo hữu học thối chuyền. 


12. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo hữu học 
đổi với các câu chuyện nghiêm trang, khai tâm, nh 
câu chuyện về íf_dục, câu chuyện về íni túc, câu 
chuyện về viễn ly, câu chuyện vê tính cần tỉnh tán, 
câu chuyện về giới, câu chuyện về định, câu chuyện 
về giải thoái, câu chuyện về giải thoát tri kiến. Các 
câu chuyện ấy có được không khó khăn, có được 
không mệt nhọc, có được không phí sức, không từ 
bỏ độc cư Thiền tịnh, chuyên chú vào nội tâm tịnh 


THÓI ĐỌA 58 


chỉ. Đây là pháp thứ năm, này các Tỷ-kheo, không 
đưa đên thôi chuyên cho vị Tỷ-kheo hữu học. 


Năm pháp này, này các Tỷ-kheo, không khiến vị Tỷ- 
kheo hữu học thôi chuyên. 


THÓI ĐỌA 59 


8 - 6 pháp không thối đoạ - Kinh VỊ 
THIÊN NHÂN - Tăng III, 230 


VỊ THIÊN NHÂN -7ă»ng III, 230 


1. Bấy giờ có một Thiên nhân, sau đêm gần mãn, với 
dung sắc thù thắng chói sáng toàn vùng Jetavana, đi 
đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn TỒi đứng 
một bên. Đứng một bên, vị Thiên nhân ấy bạch Thế 
Tôn: 


- Có sáu pháp này, bạch Thế Tôn, dắt dẫn vị Tỷ-kheo 
đi đên không thôi đọa. 
Thế nào là sáu? 

-_ Tôn kính Đạo Sư, 

-_ Tôn kính Pháp, 

-_ Tôn kính Tăng, 

¬. Tôn kính học pháp, 

¬. Tôn kính thiện ngôn, 

-_ Tôn kính thiện bằng hữu. 
Sáu pháp này, bạch Thê Tôn, dắt dẫn vị Tỷ-kheo đi 
đên không thôi đọa. 
Thiên nhân ấy nói như vậy, bậc Đạo Sư chấp nhận. 
Thiên nhân ây, với ý nghĩ: "Bậc đạo Sư đã châp nhận 


THÓI ĐỌA 60 


a", đảnh lễ Thế tôn, thân phía hữu hướng về Ngài, 
rồi biến mất tại chỗ. 

2. Rồi Thế Tôn sau khi đêm ấy đã mãn, gọi các Tỷ- 
kheo và nói: 

- Này các Tỷ-kheo, đêm nay có một Thiên nhân, sau 
khi đêm đã gần mãn, với dung sắc thù thắng, chói 
sáng toàn vùng Jetavana, đi đến Ta, sau khi đến, đảnh 
lễ Ta, rồi đứng một bên. Đứng một bên, vị Thiên 
nhân ấy bạch với Ta: "Có sáu pháp này, bạch Thế 
Tôn, dắt dẫn vị Tý-kheo đi đến không thối đọa. Thế 
nào là sáu? Tôn kính bậc Đạo Sư, tôn kính Pháp, tôn 
kính Tăng, tôn kính học pháp, tôn kính thiện ngôn, 
tôn kính thiện băng hữu. Sáu pháp này, bạch Thế 
Tôn, dắt dẫn Tỷ-kheo đi đến không thối đọa". Này 
các Tý-kheo, vị Thiên nhân ấy nói như vậy, nói như 
vậy xong, đảnh lễ Ta, thân bên hữu hướng về Ta rồi 
biến mất tại chỗ. 

3. Được nói như vậy, Tôn giả Sảriputta đảnh lễ Thế 
Tôn và thưa răng: 

- Bạch Thế Tôn, lời nói vắn tắt này của Thế Tôn, con 
hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như vây: 

Ở đáy, bạch Thể Tôn, Tỷ-kheo tự mình tôn kính bậc 
Đạo sư và nói lời tán thán sự tôn kính bác Đạo Sư. 
Đổi với các Tỷ-kheo khác không tôn kính bậc Đạo 
Sư, họ được khích lệ trong sự tôn kính bác Đạo Sư. 
Và đối với các Tỷ-kheo khác có tôn kính bác Đạo Sư, 


THÔI ĐỌA 61 


vị ấy nói lên lời tán thán với họ, như chân, như thật, 
đúng thôi. 

Tự mình tôn kính Pháp... tự mình tôn kính Tăng....tự 
mình tôn kính học Pháp....tự mình tôn kính thiện 
ngôn...Tự mình tôn kính thiện bằng hữu và nói lời 
tán thán sự tôn kính thiện bằng hữu. Đối với các Tỷ- 
kheo khác không tôn kính thiện bằng hữu, họ được 
khích lệ trong sự tôn kính thiện bằng hữu. Và đối với 
các Tỷ-kheo có tôn kính thiện bằng hữu, vị ấy nói lên 
lời tán thán với họ, như chân, như thật, đúng thời. 
Bạch Thế Tôn, lời nói vắn tắt này của Thế Tôn, con 
hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như vậy. 

- Lành thay, lành thay, này Sàriputta! Lành thay này 
Sàriputta, Thây đã hiểu lời nói văn tắt này của Ta 
một cách rộng rãi như vậy. Ở đây, này Sàriputta, Tý- 
kheo tự mình tôn kính bậc Đạo Sư. và nói lời tán thán 
sự tôn kính bậc Đạo Sư. Đối với các vị Tỷ-kheo khác 
không tôn kính bậc Đạo Sư, họ được khích lệ trong 
sự tôn kính bậc Đạo Sư. Và đối với các vị Tỷ-kheo 
khác có tôn kính bậc Đạo Sư, vị ấy nói lên lời tán 
thán với họ như chân, như thật, đúng thời. 

Tự mình tôn kính Pháp... tự mình tôn kính Tăng... tự 
mình tôn kính học pháp... tự mình tôn kính thiện 
ngôn... tự mình tôn kính thiện bằng hữu và nói lời 
tán thán sự tôn kính thiện bằng hữu. Đối với các Tỷ- 
kheo khác không tôn kính thiện bằng hữu, họ được 


THỒI ĐỌA 62 


khích lệ trong sự tôn kính thiện băng hữu. Và đối với 
các Tỷ-kheo khác có tôn kính băng hữu, vị ấy nói lên 
lời tán thán với họ như chân, như thật, đúng thời. Này 
Sàriputta lời nói văn tắt này của Ta cần phải hiểu ý 
nghĩa một cách rộng rãi. 


THÓI ĐỌA 63 


9 6 pháp thối đoa - Kinh HỮU HỌC -— 
Tăng IHIL, §1 


HỮU HỌC -7ăng III, §1 


[. - Sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, đưa Tỷ-kheo 
hữu học đên thôi đọa. 


2. Thế nào là sáu? 
- Ưa công việc, 
- Ưa nói chuyện, 
- Ưa ngủ, 
-  Ưa hội chúng, 
- Các căn không phòng hộ, 
-. Ăn uống không tiết độ. 


Sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, đưa Tỷ-kheo hữu 
học đên thôi đọa. 


3. Sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, không đưa Tỷ- 
kheo hữu học đến thôi đọa. 
4. Thế nào là sáu? 

- Không ưa công việc, 

- Không ưa nói chuyện, 


- Không ưa ngủ nghỉ, 


THỒI ĐỌA 64 


- Không ưa hội chúng, 

-. Các căn có phòng hộ, 

-_ Ăn uống có tiết độ. 
Sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, không đưa Tỷ-kheo 
hữu học đến thôi đọa. 


KHÔNG THÓI ĐỌA 1-—7ðng IIL, 82 


1. Rồi một Thiên nhân, sau khi đêm đã gân tàn, với 
dung sắc thù thắng, chói sáng toản vùng Jetavana đi 
đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn TỒi đứng 
một bên. Đứng một bên, Thiên nhân ây bạch Thế 
Tôn: 


l n, Thê nào là sáu? 


-_ Kính trọng Đạo Sư, 
- Kính trọng Pháp, 

- Kính trọng chúng Tăng, 

-_ Kính trọng học pháp, 

- Kính trọng không phóng dật, 
- Kính trọng tiếp đón. 


Sáu pháp này, bạch Thế Tôn, không đưa Tỷ-kheo 
đên thôi đọa. 


THÓI ĐỌA 65 


Thiên nhân ấy nói như vậy, Bậc Đạo Sư chấp nhận. 
Rồi Thiên nhân ấy nghĩ rằng: "Bậc Đạo Sư đã chấp 
nhận ta", đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về 
Ngài rồi biến mất tại chỗ. 

2. Rồi Thế Tôn, sau khi đêm ấy đã qua, gọi các Tỷ- 
kheo: 

- Đêm nay, này các Tỷ-kheo, có một Thiên nhân, sau 
khi đêm đã gân tàn, với dung sắc thù thắng chói sánh 
toàn vùng Jetavana, đi đến Ta; sau khi đến, đảnh lễ 
Ta rồi đứng một bên. Đứng một bên, này các Tỷ- 
kheo, Thiên nhân ây nói với Ta: "Có sáu pháp này, 
bạch Thể Tôn, không đưa Tỷ-kheo đến thôi đọa. Thế 
nào là sáu? Kính trọng Đạo Sư, kính trọng Pháp, kính 
trọng chúng Tăng, kính trọng học pháp, kính trọng 
không phóng dật, kính trọng tiếp đón. Sáu pháp này, 
bạch Thế Tôn, không đưa Tý- -kheo đến thối đọa". 
Này các Iỷý-kheo, Thiên nhân ây nói như vậy. Nói 
như vậy xong, vị ây đảnh lễ Ta, thân bên hữu hướng 
về Ta rồi biến mất tại chỗ. 


Tỷ-kheo kính Đạo Sư, 
Cung kính Pháp và Tăng, 
Học pháp không phóng dát, 
Cung kính nghĩnh tiếp đón, 
Không thể bị thối đọa, 
Nhất định gần Niết-bàn. 


THÓI ĐỌA 66 


KHÔNG THÓI ĐỌA 2 —7ăng II, 83 


1. - Đêm nay, này các Tỷ-kheo, một Thiên nhân, sau 
khi đêm đã gần tàn, với dung sắc thù thăng chói sáng 
toàn vùng Jatavana, đi đên 'Ta; sau khi đên đảnh lê 
Ta rôi đứng một bên. Đứng một bên, này các Tỷ- 
kheo, Thiên nhân ây thưa với Ta: "Có sáu pháp này, 
bạch Thê Tôn, không đưa Tỷ-kheo đên thôi đọa. Thê 
nào là sáu? 

¬_ Kính trọng Đạo Su, 

¬_ Kính trọng Pháp, 

-_ Kính trọng chúng Tăng, 

-_ Kính trọng học pháp, 


Kính trọng hổ thẹn, 
BH: irọng sợ hãi. 


Sáu pháp này, bạch Thế Tôn, không đưa Tỷ-kheo 
đến thối đọa". Này các Tỷ-kheo, Thiên nhân ấy nói 
như vậy. Nói như vậy xong, vị ây đảnh lễ Ta, thân 
bên hướng về Ta rồi biến mất tại chỗ. 

Cung kính bậc Đạo Sư, 

Cung kính lớn Pháp Tăng, 

Đầy đi tàm và quý 

Kính nhường và cung kính, 

Không thể bị thối đọa, 


THÓI ĐỌA 67 


THỒI ĐỌA 


Nhất định gần Niết-bàn. 


68 


I0 6 pháp thối đoạ - Kinh TẠI 
SÀMAGÀMA - Tăng III, 54 


TẠI SÀMAGÀMA -7ăng III, 54 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Sakka, tại 
Sàmagàma, gân hô sen. Rôi một Thiên nhân, sau khi 
đêm đã gân mãn, với dung sắc thù thăng chói sáng 
toàn vùng hồ sen, đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh 
lễ Thế Tôn Tôi đứng một bên. Đứng một bên, vị 
Thiên nhân ây bạch Thê Tôn: 

- Có ba pháp này, bạch Thế Tôn, đưa đến Tỷ-kheo 
thôi đọa. 

Thế nào là ba? 

Ua thích công việc, ưa thích nói chuyện, a thích ngủ 
nghỉ. 

Ba pháp này, bạch Thế Tôn, đưa đến Tỷ-kheo thối 
đọa. 

Vị Thiên nhân ấy nói như vậy. Bậc Đạo Sư chấp 


nhận. VỊ Thiên nhân â ây, với ý nghĩ: "Bậc Đạo Sư đã 
chấp nhận ta", đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng 
về Ngài rôi biên mật tại chô. 

2. Rồi Thế Tôn, sau khi đêm ấy đã mãn, gọi các Tý- 
kheo: 


THÓI ĐỌA 69 


- Này các Ty-kheo, đêm nay, một Thiên nhân, sau 
khi đêm đã gân mãn, với dung sắc thù thăng chói 
sáng toàn vùng hô sen, đi đên Ta; sau khi đên, vị ây 
đảnh lê Ta rôi đứng một bên. Đứng một bên, Thiên 
nhân ây nói với Ta: "Bạch Thê Tôn, có ba pháp này, 
bạch Thê Tôn, đưa đên Tỷ-kheo thôi đọa. Thê nào là 
ba? Ưa thích công việc, ưa thích nói chuyện, ưa thích 
ngủ nghỉ. Ba pháp này, bạch Thê Tôn, đưa đên Tỷ- 
kheo thôi đọa". Này các Tỷ-kheo, Thiên nhân ây nói 
như vậy. Nói như vậy xong, vị ây đảnh lê Ta, thân 
bên hữu hướng về Ta rôi biên mât tại chô. 

- Này các 1ỷ-kheo, thật không được gì cho các Thây, 
thật không khéo được gì cho các Thây, vì răng các 
Thiên nhân ây biết được các pháp dất dân các Tháy 
thôi đọa trong các thiện pháp. 

Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng ba pháp khác đưa đến 
thôi đọa, hãy lăng nghe và suy nghiệm kỹ, Ta sẽ nói. 
- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Các Tý-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như 
sau: 

3. - Này các Tý-kheo, thế nào là ba pháp đưa đến thối 
đọa? 

Ua hội chúng, ác ngôn, ác bạn hữu. 


Ba pháp này, này các Tỷ-kheo đưa đến thối đọa. 


THÓI ĐỌA 70 


KHÔNG THÓI ĐỌA -7ăng II, 56 


1. - Này các Tý-kheo, có sáu pháp không thối đọa 
này, Ta sẽ thuyêt, hãy lăng nghe. 


2. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là sáu pháp không 
thôi đọa? 


Không ưa công việc, 
Không ưa nói chuyện, 
Không ưa ngủ nghỉ, 
Không ưa hội chúng, 
Thiện ngôn, 


Thiện bạn hữu. 


Này các Tý-kheo, có sáu pháp không thối đọa này. 


THÓI ĐỌA 7] 


THỒI ĐỌA 


II 6 pháp đưa đến không đạt được các 
quả chứng - Kinh CHỨNG NHÂN - 
Tăng LHIL, 235 

CHỨNG NHÂN -7ăng IIL, 235 


1- Thành tựu sáu pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 


Thế nào là sáu? 
2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, 
-. Tỷ-kheo không như thật rõ biết: "Những pháp 
này dự phần vào thối đọa", 


-. Không như thật rõ biết: "Những pháp này dự 
phán vào an trú”, 


- Không như thật rõ biẾt: “Những pháp này dự 
phần vào thắng tiến hay thù thăng ", 


¬_ Không như thật rõ biết: "Những pháp này dự 
phán vào thê nhập, 
-. Làm việc không chu toàn 


¬. Và làm việc không có lợi ích. 


THÓI ĐỌA 73 


Thành tựu sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, không có 
thê đạt được địa vị một chứng nhân, quả chứng này 
hay quả chứng khác, dâu thuộc loại xứ nào. 

3. Thành tựu sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ- 
kheo 


4. Ở đây, này các Tý-kheo, 


- Tý-kheo như thật rõ biết: "Những pháp này dự 
phân vào thôi đọa”, 
- Như thật rõ biết: "Những pháp này dự phần vào 
an trú”, 
- Như thật rõ biết: "Những pháp này dự phần vào 
thăng tiên” 
- Như thật rõ biết: "Những pháp này dự phần vào 
thê nhập”, 
- Làm việc có chu toàn, 
- Làm việc có lợi ích. 
Thành tựu sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
có thê đạt được địa vị chứng nhân, quả chứng này 
hay quả chứng khác, dâu thuộc loại xứ nào. 


THỒI ĐỌA 74 


12 6ái lạc có thân - Kinh HIÊN THIỆN — 
Tăng HII, 29 


HIẾN THIỆN - 7ðng IIL 29 


1. Tại đây, Tôn giả Sàriputta gọi các Tỷ-kheo: 

- "Này các Hiền giả Tý-kheo" 

- "Thưa Hiển giả". 

Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Sàriputta. Tôn giả 
SàrIputta nói như sau: 


2.- Này các Hiên giả, 


Và như thể nào, này các Hiên giả, Tỷ-kheo sống nếp 
sống như vậy, như vậy, khi lâm chung không được 
hiển thiện, khi mệnh chung không được hiện thiện ? 
3. Ở đây, này các Hiền giả, Tỷ-kheo: 
-_ Ua công việc, thích thú công việc, chuyên tâm 
ta thích công Việc; 


- UỦa nói chuyện, thích thú nói chuyện, chuyên 
tâm ưa thích nói chuyện; 


THÓI ĐỌA hi 


- UỦa ngủ, thích thú ngủ, chuyên tâm ưa thích 
ngủ; 
- Ua thích hội chúng, thích thú hội chúng, 
chuyên tâm ra thích hội chúng; 
-_ Ua liên lạc giao thiệp, thích thú liên lạc giao 
thiệp, chuyên tâm tra thích liên lạc giao thiệp; 
-  Ua hý luận, thích thú hý luận, chuyên tâm ưa 
thích hý luận. 
Như vậy, này các Hiền giả, Tỷ-kheo sống nếp sống 
như vậy, như vậy, khi lâm chung không được hiên 
thiện, khi mệnh chung không được hiên thiện. 


Này các Hiền giả, đây được gọi là 1j-kheo ái lạc có 
thân, không từ bỏ có thân đê chân chánh châm dứt 
khó đau. 


4. Này các Hiện giả, 


Và như thể nào, này các Hiền giả, Tỷ-kheo sống nếp 
sống như vậy, như vậy, khi lâm chung được hiện 
thiện, khi mạng chung được hiện thiện ? 
5. Ở đây, này các Hiên giả, Tỷ-kheo: 
1. Không a công việc, không thích thú công việc, 
không chuyên tâm ưa thích công việc; 


THÓI ĐỌA 76 


2. Không ưa nói chuyện, không thích thú nói 
chuyện, không chuyên tâm tra thích nói 
chuyện; 

3 Không ưa ngủ, không thích thú ngủ, không 
chuyên tâm ra thích ngủ; 

4. Không ta hội chúng, không thích thú hội 
chúng, không chuyên tám ta thích hội chúng; 

s. Không ra liên lạc giao thiệp, không thích thú 
hiên lạc giao thiệp, không chuyên tâm ta thích 
hiên lạc giao thiệp; 

6. Không ưa hý luận, không thích thú hý luận, 
không chuyên tám ưa thích hý luận. 

Như vậy, này các Hiền giả, Tỷ-kheo sông nếp sống 
như vậy, như vậy, khi lâm chung được hiên thiện, 
khi mệnh chung được hiện thiện. Này các Hiên giả, 
đây được gọi là T/-kheo ái lạc Niêt-bàn, từ bỏ có 
thán đê chân chánh chám dưựt khó đau. 

Ai chuyên ưa hý luận, 

Ai thích thú hý luận, 

Đi ngược lại Niết-bàn, 

Nơi an ôn võ thượng. 

AI từ bỏ hý luận, 

Ua thích không hý luận. 

Thuận hướng đên Niêt-bàn, 

Nơi an ôn võ thượng. 


THÓI ĐỌA tin: 


THÓI ĐỌA 


13 7 pháp không đưa đến thối đoa - Kinh 
KHÔNG PHÓNG DẠẬT - Tăng III, 
318 


KHÔNG PHÓNG DẬT -7ăng II, 318 


1. Bấy giờ có một Thiên nhân, sau khi đêm đã gần 
mãn, với dung sắc thù thắng chói sáng toàn vùng 
Jetavana đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế 
Tôn rồi đứng một bên. Đứng một bên, Thiên nhân ấy 
bạch Thế Tôn: 


- Có bảy pháp này, bạch Thế Tôn, không đưa Tỷ- 
kheo đên đọa lạc. Thê nào là bảy? 


-_ Tôn kính bậc Đạo Sư, 

-_ Tôn kính Pháp; 

-. Tôn kính chúng Tăng; 

-_ Tôn kính học tập: 

- Tôn kính định; 

-. Tôn kính không phóng dật; 
-_ Tôn kính nghĩnh đón. 


Bảy pháp này, bạch Thê Tôn, không đưa Tỷ-kheo 
đên đọa lạc. 


THÓI ĐỌA 79 


Thiên nhân ấy nói như vậy. Bậc Đạo Sư chấp nhận. 
Rồi Thiên nhân ấy với ý nghĩ: "Bậc Đạo Sư đã chấp 
nhận ta", thân phía hữu hướng về Ngài rồi biến mắt 
tại chỗ. 


2. Rồi Thế Tôn, sau khi đêm ấy đã qua, liền bảo các 
vị Tỷ-kheo: 


- Đêm nay, này các Ty-kheo, một Thiên nhân sau khi 
đêm đã gần mãn, với dung sắc thù thắng chói sáng 
toàn vùng Jetavana đi đến Ta; sau khi đến, đảnh lễ 
Ta rồi đứng một bên. Đứng một bên, này các Tỷ- 
kheo, Thiên nhân ấy thưa với Ta: "Có bảy pháp, bạch 
Thế Tôn, không đưa Tý-kheo đến đọa lạc. Thế nào 
là bảy? Tôn kính bậc Đạo Sư, tôn kính Pháp; tôn kính 
Tăng, tôn kính học pháp; tôn kính định; tôn kính 
không phóng dật, tôn kính nghĩnh đón. Bảy pháp này 
bạch Thế Tôn, không đưa Tý-kheo đến đọa lạc". Này 
các Tý-kheo, Thiên nhân ấy nói như vậy, sau khi nói 
xong, đảnh lễ Ta, thân phía hữu hướng về Ta, rồi 
biến mất tại chỗ. 


Kính trọng bậc Đạo Sư, 
Kính trọng Pháp và Tăng, 
Kính trọng định, nhiệt tâm, 
Chí thành kính học tập, 
Kính trọng không phóng dát, 
Chi thành kính nghĩnh đón, 


THÓI ĐỌA 90 


Không thể bị đọa lạc, 
Tỷ-kheo gắn Niêt-bàn. 


XÂU HỒ —7ăng III, 320 


1. - Đêm này, này các Tỷ-kheo, một Thiên nhân, sau 
khi đêm đã gần mãn, với dung sắc thù thắng chói 
sáng toàn vùng Jetavana đi đến Ta; sau khi đến, đảnh 
lễ Ta rồi đứng một bên, Thiên nhân ấy thưa với Ta: 
"Có bảy pháp này, bạch Thế Tôn không đưa Tỷ-kheo 
đến đọa lạc. Thế nào là bảy? 


- Tôn kính bậc Đạo Sư; 


-_ Tôn kính Pháp; 
-_ Tôn kính Tăng; 
-_ Tôn kính học pháp; 
- Tôn kính định; 


- Tôn kính xâu hộ; 
-_ Tôn kính sơ hãi. 


Bảy pháp này, bạch Thế Tôn, không đưa Tỷ-kheo 
đến thối đọa". Này các Tỷ-kheo, Thiên nhân ấy nói 
như vậy, nói như vậy xong, đảnh lễ Ta, thân bên hữu 
hướng về Ta rồi biến mất tại chỗ. 


THỒI ĐỌA SÏ 


Kính trọng bậc Đạo Sư, 
Kính trọng Pháp và Tăng, 
Kính trọng định, nhiệt tâm, 
Chí thành kính học pháp, 
Đầy đủ tàm và quý, 

Tùy thuận và tôn kính, 
Không thể bị đọa lạc, 

Vị ấy gần Niết-bàn. 


DẼ NÓI 1 -7ăng III, 320 


... Giống như kinh 32, chỉ khác là thay thế hai pháp 


cuôi cùng tàm và quý bằng t thiện ngôn (dễ nói) và 
thiện băng hữu)... 


DẼ NÓI 2 —7ðng IIL, 321 


1. - Đêm nay, này các Tỷ-kheo, một Thiên nhân sau 
khi đêm ấy đã gần mãn, với dung sắc thù thăng chói 
sáng toàn vùng Jetavana đi đến Ta; sau khi đến, đảnh 
lễ Ta rồi đứng một bên. Đứng một bên, vị ấy thưa 
với Ta: "Bảy pháp này, bạch Thế Tôn, không đưa 
Tý-kheo đến đọa lạc. Thế nào là bảy? 


-_ Tôn kính bậc Đạo Sư; 


THỒI ĐỌA 82 


-_ Tôn kính Pháp; 

-. Tôn kính Tăng; 

-_ Tôn kính học pháp; 

- Tôn kính định; 

-. Tôn kính thiện ngôn; 

-_ Tôn kính thiên băng hữu. 
Bảy pháp này, bạch Thế Tôn, không đưa Tỷ-kheo 
đến đọa lạc". Này các Tỷ-kheo, Thiên nhân ấy nói 


như vậy, sau khi nói xong, đảnh lễ Ta, thân bên hữu 
hướng về 'Ta rôi biên mật tại chô. 


2. Được nghe nói vậy, Tôn giả Sàriputta bạch Thế 
Tôn: 


3. - Lời nói văn tắt này của Thê Tôn, bạch Thê Tôn, 
con hiêu một cách rộng rãi như sau: 


Ở đây, bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo 


-. Tự mình tôn kính Pháp... tự mình tôn kính chúng 
Tăng... tự mình tôn kính học pháp... tự mình tôn 


THÓI ĐỌA 83 


kính thiện ngôn... tôn mình tôn kính thiện bằng 
hữu, tán thán sự tôn kính thiện bằng hữu. Đối với 
những Tỷ-kheo khác không tôn kính thiện bằng 
hữu, vị ấy khích lệ họ tôn kính thiện băng hữu. 
Đối với những Tỷ-kheo khác Tôn kính thiện bằng 
hữu, vị ấy tán thán một cách chơn thật, chơn 
chánh, đúng thời. Lời nói văn tắt này các Thế Tôn, 
bạch Thế Tôn, con hiểu một cách rộng rãi như 
vậy. 


4. - Lành thay, lành thay, này Sàriputtal Này 
Sàriputfa, lời nói văn tắt này của Ta, đã được Thầy 
hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như vậy. Ở đây, này 
Sàriputta, Tỷ-kheo tự mình tôn kính bậc Đạo Sư... 
(như trên, với những thay đổi cần thiết)... một cách 
chơn thực, chơn chánh, đúng thời. Lời nói văn tắt 
này của Ta, này Sàriputta, cần phải hiểu ý nghĩa một 
cách rộng rãi như vậy. 


THỒI ĐỌA 34 


14 7 pháp thối đoaạ cho cư sĩ - Kinh THÓI 
ĐỌA — Tăng HIL, 313 


THÓI ĐỌA —7ðng II, 313 


1. - Bảy pháp này, này các Tỷ-kheo, đưa một nam cư 


2. Thế nào là bảy? 


-_ Quên, không đến thăm Tỷ-kheo; 

-_ Phóng túng nghe diệu pháp; 

- Không tu tập tăng trưởng gIới; 

-_ Íttin tưởng các Tỷ-kheo trưởng lão, trung niên, 
tần nhập; 

-_ Nghe pháp với tầm cật nạn, 

- Tìm tÒI các khuyết điểm; 

-_ Tìm người xứng đáng cúng dường ngoài Tăng 
chúng, tại đây phục vụ trước. 


Bảy pháp này, này các Tỷ-kheo, đưa một nam cư sĩ 
đên thôi đọa. 


3. Bảy pháp này, này các Tỷ-kheo, đưa một nam cư 
sĩ đến không thối đọa. 


4. Thế nào là bảy? 


THÓI ĐỌA 55 


-_ Không quên đến thăm vị Tỷ-kheo; 

- Không phóng túng nghe diệu pháp; 

+ 1u tập tăng thượng giới; 

- Nhiều tin tưởng đối với các Tý-kheo trưởng 
lão, trung niên, tân nhập; 

-_ Nghe pháp với tâm không cật nạn, 

-_ Không tìm tòi các khuyết điểm; 

-. Không tìm người xứng đáng cúng dường ngoài 
Tăng chúng: ở đây phục vụ trước. 


Bảy pháp này, này các Tỷ-kheo, đưa nam cư sĩ đến 


không đọa lạc. 


THỒI ĐỌA 


Cư sĩ không đến thăm, 

Các vị tu tự ngã, 

Không đến nghe Thánh pháp, 
Không học tập thắng giới, 

Ít tin các Tỷ-kheo, 

Tin ấy được tăng trưởng, 

Với tâm thích cật nạn, 

Muốn nghe chân diệu pháp. 
Tìm ở ngoài Tăng chúng, 
Người xứng đảng cúng dường, 
Ở đây vị cư sĩ, 

Lại lo phục vụ trước. 

Bảy pháp làm suy giảm, 
Được khéo léo diễn giảng, 


S6 


Cư sĩ phục vụ chúng, 
Diệu pháp bị suy giảm. 


Cự sĩ có đến thăm, 

Các vị tu tự ngã, 

Có đến nghe thuyết pháp, 

Có học tập thắng giỏi, 

Có tin các Tỷ-kheo, 

Tin ấy được tăng trưởng, 

Với tâm không cát nạn, 
Muốn nghe chân diệu pháp. 
Không tìm ngoài Tăng chúng, 
Người xứng đảng cúng dường, 
Ở đây vị cư sĩ, 

Lo lắng phục vụ trước. 

Bảy pháp không suy giảm, 
Được khéo léo diễn giảng, 
Cư sĩ phục vụ chúng, 

Diệu pháp không suy giảm. 


BÁT HẠNH THÓI ĐỌA - 315tc3 


1. - Này các Tỷ-kheo, có 
H Này các Tỷ-kheo, có 


THÓI ĐỌA S7 


Này các Tỷ-kheo, có bảy thôi đoa này của người cư 
sĩ... Này các Tỷ-kheo, có bảy thăng tiên này của 
người Cư SĨ... 


2. Thế nào là bảy? 


-_ Không quên đến thăm vị Tỷ-kheo; 

- Không phóng túng nghe diệu pháp; 

- Tu tập tăng thượng giới, 

-- Nhiều tin tưởng đối với các vị Tỷ-kheo trưởng 
lão, trung niên, tân nhập; 

-_ Nghe pháp với tâm không cật nạn, 

-_ Không tìm tòi các khuyết điểm; 

-. Không tìm người xứng đáng cúng dường ngoài 
Tăng chúng: tại đây phục vụ trước. 


Bảy pháp này, này các Tỷ-kheo, là thắng tiễn của 
người cư SĨ. 


Cự sĩ không đến thăm, 

Các vị tu tự ngã, 

Không đến nghe Thánh pháp, 
Không học tập thắng giới, 

Ít tin các Tỷ-kheo, 

Tin ấy được tăng trưởng, 

Với tâm thích cật nạn, 

Muốn nghe chân diệu pháp. 
Tìm ở ngoài Tăng chúng, 


THÓI ĐỌA 98 


THỒI ĐỌA 


Người xứng đảng cúng dường, 
Ở đây vị cư sĩ, 

Lại lo phục vụ trước. 

Bảy pháp làm suy giảm, 

Được khéo léo diễn giảng, 

Cư sĩ phục vụ họ, 

Diệu pháp bị suy giảm. 


Cự sĩ có đến thăm, 

Các vị tu tự ngã, 

Có đến nghe thuyết pháp 

Có học tập thắng giỏi, 

Có tin các Tỷ-kheo, 

Tin ấy được tăng trưởng, 

Với tâm không cát nạn, 
Muốn nghe chân diệu pháp. 
Không tìm ngoài Tăng chúng, 
Người xứng đảng cúng dường, 
Ở đây vị cư sĩ, 

Lo lắng phục vụ trước. 

Bảy pháp không suy giảm, 
Được khéo léo diễn giảng, 
Cư sĩ phục vụ chúng, 

Diệu pháp không suy giảm. 


S9 


I5 7 pháp đưa đến thối đoạ - Kinh HỮU 
HỌC - Tăng HI, 311 


HỮU HỌC -7ăng III, 31 1 


2. Thế nào là bảy? 


-_ Ưa thích công việc; 

-_ Ưa thích nói chuyện; 

- Ưa thích ngủ nghỉ; 

- Ưa thích hội chúng; 

-_ Các căn không phòng hộ; 

-_ Ăn uống không tiết độ; 

- Khi chúng Tăng có sự việc, tại đấy, Tý-kheo 
hữu học không có suy tư: "Giữa Tăng chúng có 
các trưởng lão có nhiều kinh nghiệm, xuất gia 
đã lâu năm, gánh vác chức vụ. Họ sẽ được biết 
đến vì những chức vụ này", và không có tự 
mình chuyên tâm. 


Bảy pháp này, này các Ty-kheo, đưa vị Tỷ-kheo hữu 
học đến thối đọa. 


THÓI ĐỌA 00 


3. Bảy pháp này, này các Tỷ-kheo, đưa Tỷ-kheo hữu 
học đên không thôi đọa. 


4. Thế nào là bảy? 


- Không ưa thích công việc; 

- Không ưa thích nói chuyện; 

- Không ưa thích ngủ nghỉ; 

- Không ưa thích hội chúng: 

-. Các căn được phòng hộ; ăn uống có tiết độ; 

- Khi chúng Tăng có sự việc, tại đấy, Tý-kheo 
hữu học có suy tư: "Giữa Tăng chúng, có các 
trưởng lão có nhiều kinh nghiệm, xuất gia đã 
lâu năm, gánh vác chức vụ. Họ sẽ được biết đến 
vì những chực vụ này” và có tự mình chuyên 
tâm". 


THÓI ĐỌA O] 


l6 8 pháp thối đoa - Kinh THÓI ĐỌA — 
Tăng LV, 36 


THÓI ĐỌA - 7ăng IV, 36 


1. - Này các Tỷ-kheo, có tám pháp này đưa Tỷ-kheo 


2. Thế nào là tám? 


-_ Ua thích công việc. 

-_ Ua thích nói chuyện. 

-_ Ua thích ngủ nghỉ. 

-_ Ua thích hội chúng. 

-._ Không phòng hộ các căn. 

-_ Không tiết độ trong ăn uống. 
-_ Ua thích giao thiệp. 

-_ Ua thích hý luận. 


Này các Tỷ-kheo, tám pháp này đưa Tỷ-kheo hữu 
học đền thôi đọa. 


3. Này các Tỷ-kheo, có tám pháp này đưa Tỷ-kheo 
hữu học đến không thối đọa. 


THÓI ĐỌA 02 


4. Thế nào là tám pháp? 


-._ Không tra thích công Việc. 
-. Không tra thích nói chuyện. 
¬. Không tra thích ngu nghỉ. 

-. Không ưa thích hội chúng. 
-. Các căn được phòng hộ. 

-_ Tiết độ trong ăn uống. 

-. Không ưa thích giao thiệp. 
-._ Không ưa thích hý luận. 


Này các Tỷ-kheo, có tám pháp này đưa Tỷ-kheo hữu 
học đên không thôi đọa. 


THÓI ĐỌA 03 


I7 Ai thối thất Bảy giác chỉ thì.. - Kinh 
Thôi Thất hay Tấn Tu —- Tương V, 130 


Thối Thất hay Tấn Tu 7ơng V, 130 (Virdddha) 
hay (Aradda) 


| và 


2) -- Này các Tỷ-kheo, những ai thối thất 
BHỸ thì cũng thói thái đưa đến 


tận diệt khổ. Này các Tỷ-kheo, những ai tân tu bảy 
giác chi thì cũng tân tu Thánh đạo Tám ngành đưa 
đến tận diệt khô. Thế nào là bảy? Niệm giác chị, 
trạch pháp giác chi, tính tấn giác chi, hỷ giác chi, 
khinh an giác chị, định giác chị, xả giác chị. 


3) Này các Tỷ-kheo, những ai thối thất hay tân tu bảy 


giác chi thì cũng thối thất hay tân tu Thánh đạo Tám 
ngành đưa đên tận diệt khô. 


THÓI ĐỌA 04 


18 Ai thối thất Bốn Như ý túc thì.. - Kinh 
Thối Thất - Tương V, 392 


Thối Thất — 7zơng V, 392 
DIỆP 


2) -- Với những ai bôn như ý túc bị thối thất, này các 
Tỷ-kheo, với những người ây, bị thôi thât là Thánh 
đạo đưa đên chơn chánh đoạn diệt khô đau. 


Với những ai bốn như ý túc được thực hiện, này các 
Tỷ-kheo, với những người ây, được thực hiện là 
Thánh đạo đưa đên chơn chánh đoạn diệt khô đau. 


Thế nảo là bốn? 
3) Ở đây, này các Tỷ-kheo, 


- Tý-kheo tu tập như ý túc, câu hữu với dục định 
tinh cần hành; 

-_ Tu tập như ý túc, câu hữu với tỉnh tấn định tinh 
cần hành; 

- _ Tu tập như ý túc, câu hữu với tâm định tinh cần 
hành; 

- Tu tập như ý túc, câu hữu với tư duy định tinh 
cần hành. 


THÓI ĐỌA 05 


4) Với những ai bốn như ý túc này bị thôi thất, này 
các Tý-kheo, với những người ấy, bị thối thất là 
Thánh đạo đưa đến chơn chánh đoạn tận khô đau. 
Với những ai bốn như ý túc này được thực hiện, này 
các Tỷ-kheo, với những người ây, được thực hiện là 
Thánh đạo đưa đến chơn chánh đoạn tận khô đau. 


THÓI ĐỌA 06 


19 Ai thối thất Bốn niệm xứ thì.. - Kinh 
Thối Thất - Tương V, 280 


Thối Thất — 7zơng V,280_ (Viraddha) 
1:2). 


3) -- Với những ai, này các Tỷ-kheo, Bốn niệm xứ bị 
thối thát, đôi với những người áy, cũng bị thôi thát 
là Thánh dạo đưa đên chơn chảnh đoạn diệt khô 
đau. 


4) Với những ai, này các Tỷ-kheo, Bốn niệm xứ này 
được thực hành, đối với những người ấy, cũng được 
thực hành là Thánh đạo đưa đến chơn chánh đoạn 
diệt khổ đau. Thê nào là bỗn? 


5) Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo trú, quán 
trên thân, 


trên các cảm thọ... 
trú, quán trên tâm... trú, quán trên các pháp, 
nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiêp phục tham ưu 
ở đời. 


-- Đối với những ai, này các Tỷ-kheo, bốn niệm xứ 
này bị thôi thât, thời cũng thôi thât là Thánh đạo 
đưa đên chơn chánh đoạn diệt đau khô. 


THỒI ĐỌA 07 


-- Đối với những ai, này các Tỷ-kheo, bốn niệm xứ 
này được thực hành, thời cũng được thực hành là 
Thánh đạo đưa đên chơn chánh đoạn diệt khô đau. 


THÓI ĐỌA 0S 


20 Ai thối thất Thánh đạo tám ngành 
thì... - Kinh Thối Thất — Tương V, 43 

Thói Thất — 7ơng V, 43 (Viraddha) 

1-2) Tại Sàvatth1... 

3) - Với những ai, này các Ty-kheo, Thánh đạo 

Tám ngành bị thôi thât, đôi với họ, bị thôi thât là 


Thánh đạo Tám ngành, con đường chân chánh đưa 
đên đoạn tận khô đau. 


Với những al, này các Ty-kheo, Thánh đạo Tám 
ngành được thực hiện (àraddho), đối với họ, được 
thực hiện là Thánh đạo Tám ngành, con đường chân 
chánh đưa đến đoạn tận khô đau. 


4) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Thánh đạo Tám 
ngành? 


Tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, 
chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tân, chánh 
niệm, chánh định. 


Đối với những ai, nảy các Tỷ-kheo, Thánh đạo Tám 
ngành bị thối thất, bị thối thất là Thánh đạo Tám 
ngành, con đường chân chánh đưa đến đoạn tận khổ 
đau. Với những al, này các Tỷ-kheo, Thánh đạo Tám 


THÓI ĐỌA 00 


ngành được thực hiện, đỗi với họ, được thực hiện là 
Thánh đạo Tám ngành, con đường chân chánh đưa 
đên đoạn tận khô đau. 


THÓI ĐỌA 100 


21 Kinh KHÔNG CÓ THẺ KHAM 
NHÂN - Tăng II, 565 


KHÔNG CÓ THÉ KHAM NHÂN - 7ă»ng II, 565 


1. - Thành tựu năm chi phân, này các Tỷ-kheo, con 
voi của vua không xứng đáng cho vua, không là tài 
sản của vua không được xem là một biêu tượng của 
vua. Thế nào là năm? 


2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, con voi của vua: 


-_ Không kham nhẫn các sắc. 

-_ Không kham nhẫn các : 
-_ Không kham nhẫn các hương, 
- Không kham nhẫn các vị, 

-_ Không kham nhẫn các xúc. 


Và này các Tỷ-kheo, thê nào là con voi của vua 
không kham nhán các sặc ? 


3. Ở đây, này các Tý-kheo, con voi của vua, khi đi 
đến chiến trận, thấy đoàn voi hay thấy đoàn ngựa, 
hay thấy đoàn xe, hay thấy đoản bộ binh đã chùn 
chân. rủn chí, không còn can đảm, không thể tham 
gia chiến trận. Như vậy, này các Tỷ-kheo, con voi 
của vua không kham nhãn đối với các sắc. 


THỒI ĐỌA 101 


Và này các Tỷ-kheo, thê nào là con voi của vua 
không kham nhân các tiêng 2 


4. Ở đây, này các Tỷ- -kheo, con voi của vua, đi đến 
chiến trận, khi nghe tiếng voi, nghe tiếng ngựa, nghe 
tiếng xe, nghe tiếng bộ binh, hay nghe tiếng trống 
lớn, thanh la, tiếng tù và, tiếng trống nhỏ, liên chùn 
chân, rủn chí, không còn can đảm, không thể tham 
gia chiến trận. Như vậy, này các Tỷ-kheo, con voi 
của vua không kham nhẫn các tiếng. 


Và này các Tỷ-kheo, thê nào là con voi của vua 
không kham nhắân các hương ? 


5. Ở đây, này các Tỷ-kheo, con voi của vua đi đến 
chiến trận, khi đó ngửi mùi phân vả nước tiêu của 
các con voi của vua thuộc loại quý chủng đã quen 
chiến trận, liền chùn chân, rủn chí, không còn can 
đảm, không thể tham gia chiến trận. Như vậy, này 
các Tỷ-kheo, là con voi của vua không kham nhẫn 
các hương. 


Và này các Tỷ-kheo, thê nào là con voi của vua 
không kham nhân các vị? 


6. Ở đây, này các Tỷ-kheo, con voi của vua khi đi 


đến chiến trận, chẩn ngấy một máng cỏ và nước, hay 


chán ngây hai, ba, bốn hay năm máng cỏ và nước, 


THỒI ĐỌA 102 


liên chùn chân, rủn chí, không còn can đảm, không 
thê tham gia chiên trận. Như vậy, này các Tỷ-kheo, 
là con voi của vua không kham nhân các vỊ. 


Và này các Tỷ-kheo, thê nào là con voi của vua 
không kham nhân các xúc ? 


7. Ở đây, này các Tỷ-kheo, con voi của vua đi đến 
chiến trận, , hay hai, hay ba, 
hay bốn, hay năm mũi tên, liên chùn chân, rủn chí 
không còn can đảm, không thể tham gia chiến trận. 
Như vậy, này các Tỷ-kheo, là con voI của vua không 
kham nhẫn các xúc. 


Thành tựu năm chi phân, này các Tỷ-kheo, một con 
vol của vua không xứng đáng của vua, không là tài 
sản của vua, không được xem là một biêu tượng của 
vua. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, một vị Tỷ-kheo thành 
tựu năm pháp không đáng cung kính, không đáng tôn 
trọng, không đáng cúng dường, không đáng chắp tay, 
không còn là phước điển vô thượng ở đời. Thế nào 
là năm? 


8. Ở đây, này các Tỷ-kheo, 


- _Tÿ-kheo không kham nhẫn các sắc. 


THÓI ĐỌA 103 


-_ Không kham nhẫn các : 
-_ Không kham nhẫn các ẫ 
-_ Không kham nhãn các vị, 

-_ Không kham nhẫn các 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là vị Tỷ-kheo không 
kham nhân các sắc? 


9. Ở đây, này các Ty- -kheo, Tý-kheo khi mắt thấy sắc 
liền tham đăm các sắc khả ái, tâm không thê định 
tĩnh, Như vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không 
kham nhẫn các sắc. 


Và này các 1ỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo không kham 
nhân các tiêng 2 


10. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo khi (ai nghe 
tiếng liên tham đắm các tiếng khả ái, tâm không thể 
định fính, Như vậy, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo không 

kham nhẫn các tiếng. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo không kham 
nhân các hương? 


11. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo khi mũi ngửi 


hương liên tham đăm các hương khả ái, tâm không 
thể định tĩnh. Như vậy, này các Iỷý-kheo, là Ty-kheo 


không kham nhẫn các hương. 


THỒI ĐỌA 10 


Và này các 1ỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo không kham 
nhân các vị? 


12. Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo khi lưỡi nêm 
vị liền tham đắm các vị khả ái, tâm không thể định 
tĩnh. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo không 
kham nhãn các vị. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là vị Tỷ-kheo không 
kham nhân các xúc ? 


13. Ở đây, này Tý-kheo, Tỷ-kheo khi thân cảm xúc 
liền tham đăm các xúc khả ái, tâm không thể định 
tnh. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo không 
kham nhẫn các xúc. 


Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
không đáng được cung kính, không đáng được tôn 
trọng, không đáng được cúng dường, không đáng 
được chắp tay, không còn là vô thượng phước điền ở 
đời. 


14. Thành tựu năm chỉ phần, này các Tỷ-kheo, con 
vot của vua xứng đáng cho vua dùng, là tài sản của 
vua, và được xem là một biểu tượng của vua. Thê 
nào là năm? 


THÓI ĐỌA 105 


15. Ở đây, nây các Tý-kheo, con voi của vua kham 
nhẫn các sắc, kham nhẫn các tiếng, kham nhẫn các 
hương, kham nhẫn các vị, kham nhẫn các xúc. 


Và này các Tỷ-kheo, thê nào là con voI của vua kham 
nhân các sắc? 


16. Ở đây, này các Tý-kheo, con voi của vua, đi đến 
chiến trận, khi thấy đoàn voi hay khi thây đoàn ngựa, 
hay khi thấy đoàn xe, hay khi thấy đoàn bộ binh, liền 
không chùn chân, rủn chí, có đủ can đảm, có thể 
tham gia chiến trận. Như vậy, này các Tỷ-kheo, con 
voi của vua kham nhẫn các sắc. 


Và thê nào, này các Tỷ-kheo, con voi của vua kham 
nhân các tiêng? 


17. Ở đây, này các Tỷ-kheo, con voi của vua, đi đến 
chiến trận, khi nghe tiếng voi, hay khi nghe tiếng 
ngựa, hay khi nghe tiếng xe, hay khi nghe tiếng bộ 
binh, hay khi nghe tiếng trông lớn, thanh la, tù và, 


trống nhỏ, không chùn chân, không rủn chí, có đủ 
can đảm, có thê tham gia chiên trận. Như vậy, này 


Lạ 


các Tỷ-kheo, là con voI của vua kham nhân các tiêng. 


Và này các Tỷ-kheo, thê nào là con voI của vua kham 
nhân các hương? 


THÓI ĐỌA 106 


18. Ở đây, này các Iỷ-kheo, con voi của vua đi đến 
chiến trận, đối với các con voi của vua thuộc loại quý 
chủng, quen thuộc chiến trận, khi nó ngửi mùi phân 
và nước tiểu của những con voi ấy, nó không chùn 
chân, không rủn chí, có đủ can đảm, có thê tham gia 
chiến trận. Như vậy, này các Tỷ-kheo, con voi của 
vua kham nhẫn các hương. 


Và này các Tỷ-kheo, thê nào là con voI của vua kham 
nhân các vị? 


19. Ở đây, này các Tỷ-kheo, con voi của vua đi đến 
chiến trận, ột máng cỏ và nước, hoặc 
hai, hoặc ba, hoặc bốn hoặc năm máng cỏ và nước, 
không chùn chân, không rủn chí, có đủ can đảm, có 
thể tham gia chiến trận. Như vậy, này các Tỷ-kheo, 
con voi của vua kham nhẫn các vị. 


Và này các Tỷ-kheo, thê nào là con voI của vua kham 
nhân các xúc? 


20. Ở đây, này các Tý-kheo, con voi của vua đi đến 
chiến trận, khi , hoặc hai, 
hoặc ba, hoặc bốn, hoặc năm, không chi chân, 
không rủn chí, có đủ can đảm, có thể tham gia chiến 
trận. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là con vo1 của vua 
kham nhẫn các xúc. 


THÓI ĐỌA 107 


Thành tựu năm chi phân này, này các Tỷ-kheo, con 
vol của vua xứng đáng cho vua, là tài sản của vua, và 
được gọi là biêu tượng của vua. 


Cũng vậy, này các Tý-kheo, thành tựu năm pháp, 
VỆ Tỷ-kheo đáng được cung kính, đảng được tôn 
(trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, 
là vô thượng phước điền ở đời. Thê nào là năm? 


21. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Iỷ-kheo kham nhãn các 
sắc, kham nhẫn các tiếng, kham nhẫn các hương, 
kham nhãn các vị, kham nhẫn các xúc. 


Và này các Tý-kheo, thế nào là Tỷ-kheo kham nhẫn 
các sắc? 


22. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Ty-kheo khi mắt thấy 
sắc, không tham đắm các sắc khả ái, có thể giữ 
tâm định tĩnh. Như vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
kham nhẫn các sắc. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo kham nhẫn 
các tiêng? 


23. Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo khi tai nghe 
tiếng, không tham đắm các tiếng khả ái, có thể giữ 
tâm định fïnh, Như vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
kham nhẫn các tiếng. 


THÓI ĐỌA 105 


Và này các Tý-kheo, thế nào là Tỷ-kheo kham nhẫn 
các hương? 


24. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo khi mũi ngửi 
các hương, không tham đắm các hương khả ái, có thể 
giữ tâm định tĩnh. Như vậy, này các Tyỷ-kheo, Tỷ- 
kheo kham nhẫn các hương. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo kham nhẫn 
các vỊ? 


25. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo khi lưỡi nễm 
các vị, không tham đăm các vị khả ái, có thê giữ tâm 
định tĩnh. Như vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo kham 
nhẫn các vị. 


Và thế nào, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo kham nhẫn 
các xúc? 


26. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo khi thân cảm 
các xúc, không tham đăm các xúc khả ái, có thể giữ 
tâm định tĩnh. Như vậy, này các Tyỷ-kheo, Tỷ-kheo 
kham nhẫn các xúc. 


Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, đáng 
được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được 
cúng dường, đáng được chắp tay, là vô thượng phước 
điền ở đời. 


THÓI ĐỌA 109 


THÔI ĐỌA 


22 Kinh KHÔNG THẺ RƠI XUÔNG -~ 
Tăng L, 623 


KHÔNG THẺ RƠI XUÔNG - 7ăng I, 623 


1. - Thành tựu bốn pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
không có thê bị thôi đọa, vị ây gân Niêt-bàn. Thê nào 
là bôn? 


Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo: 


-_ Đây đủ giới, 

-_ Hộ trì các căn, 

-_ Biết tiết độ trong ăn uống, 
-_ Chú tâm cảnh giác. 


2. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷý-kheo đây ẩu 
giới? - Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có gIỚI, 
sống chế ngự VỚI SỰ chế ngự của giới bồn 
Pàtimokkha, đầy đủ uy nghi chánh hạnh, thấy sợ hãi 
trong các lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và học tập trong 
các học pháp. 


3. Và này các Tỷ-kheo, thể nào là Tỷ- -kheo hộ trì các 
căn? - Ở đây, này các Tỷ-kheo, khi mắt thấy sắc, Tỷ- 
kheo không năm giữ tướng chung, không năm giữ 
tướng riêng. Những nguyên nhân gì, làm cho nhãn 


THỒI ĐỌA 111 


căn không được chế ngự, khiến tham ái ưu bi, các ác 
bắt thiện pháp khởi lên, Tý-kheo tự chế ngự nguyên 
nhần ây, hộ trì nhãn căn, thật hành sự hộ trì nhãn căn. 
Khi tai nghe tiếng... khi mũi ngửi hương... khi lưỡi 
nếm vị... khi thân cảm xúc... khi ý nhận thức các 
pháp, vị ây không nắm giữ tướng chung, không nắm 
giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì, làm cho ý 
căn không được chế ngự, khiến tham ái ưu bi, các ác 
bất thiện pháp khởi lên, Tỷ-kheo chế ngự nguyên 
nhần Ấy, hộ trì ý căn, thật hành sự hộ trì ý căn. Như 
vậy, này các Ty-kheo, Tỷ-kheo hộ trì ý căn. 


4. Và này các Tỷ-kheo, như thể nào là Tỷ-kheo tiết 
độ trong ăn uống? - Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ- 
kheo 


: "Như vậy, ta diệt trừ các cảm 
thọ cũ và không cho khởi lên các cảm thọ mới, và ta 
sẽ không có lỗi lầm, sống được an ôn." Như vậy, này 
các Tỷ-kheo, là biết tiết độ trong ăn uống. 


5. Và này các Tỷ-kheo, như thế nào là Tỷ-kheo chú 
tâm cảnh giác? - Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 


THÓI ĐỌA 112 


tâm tư khỏi các pháp chướng ngại. Ban đêm, canh 
một, vị ấy đi kinh hành hay trong lúc ngồi tây sạch 
tâm tư khỏi các pháp chướng ngại. Ban đêm, canh 
giữa, VỊ ấy năm dáng năm con sư tử bên hông tay 
phải, một chân đặt trên chân kia, chánh niệm tỉnh 
giác, tâm nghĩ đến thức dậy lại. Ban đêm, canh cuôi, 
vị ây thức dậy đi kinh hành hay trong lúc ngồi, tây 
sạch tâm tư khỏi các pháp chướng ngại. 


Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ- 
kheo không thê thôi đọa, tiên gân đên Niêt-bàn. 


6. 1ỷ-kheo an trú gIỚI, 
Sống chế ngự các căn, 
Biết tiết độ ăn uống, 

Và chú tâm cảnh giác, 
Sống an trú như vậy, 
Ngày đêm không mệt mi 
Tu tập các thiện pháp, 
Đạt an ổn ách nạn, 

Ua thích không phóng dậi, 
Thấy sợ hãi phóng dật, 
Không có thể thối đọa, 
Tỷ-kheo gân Niết-bàn. 


THỒI ĐỌA 113 


23 Kinh KHÔNG THÓI ĐỌA- Tăng III, 
56 


KHÔNG THÓI ĐỌA -7ăng IIL, 56 


1. - Này các Tỷ-kheo, có sáu pháp không thôi đọa 
này, Ta sẽ thuyêt, hãy lăng nghe. 


2. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là sáu pháp không 
thôi đọa? 

- Không ưa công việc, 

- Không ưa nói chuyện, 

- Không ưa ngủ nghỉ, 

- Không ưa hội chúng, 

-_ Thiện ngôn, 


- Thiện bạn hữu. 


Này các Tý-kheo, có sáu pháp không thối đọa này. 
n 


THÓI ĐỌA 114 


THỒI ĐỌA 


II5 


24 Kinh NGÀY VÀ ĐÊM - Tăng III, 247 
NGÀY VÀ ĐÊM -7ăng III, 247 


1. - Nếu Tỷ-kheo thành tựu sáu pháp, này các Tỷ- 
kheo, 


Thê nào là sáu? 


2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo: 

- Có dục lớn, 

-_ Có hiềm hận, 

- Không bằng lòng với bắt cứ những vật dụng 
cân thiệt nào như y áo, đô ăn khât thực, sàng 
tọa, các dược phâm trị bệnh, 

- Không có lòng tin, 

-_ Ác giới, biếng nhác, thất niệm, 

- Ác tuệ. 

Nếu Tỷ-kheo thành tựu sáu pháp này, này các Tỷ- 


kheo, thời bất luận đêm hay ngày, chờ đợi là sự thối 
đọa trong các thiện pháp. 


3. Nếu Tý-kheo thành tựu sáu pháp, này các Tỷ- 
kheo, thời bât luận đêm hay ngày. chờ đợi là sự tăng 
trưởng trong các thiện pháp. không có thôi đoa. 


THỒI ĐỌA 116 


4. Thế nào là sáu? 
Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo: 

- Không có dục lớn, 

- Không hiềm hận, 

- Băng lòng với bất cứ vật dụng cần thiết nào, 
như y áo, đô ăn khât thực, sàng tọa, các dược 
phâm trị bệnh, 

-. Có lòng tin, 

- _ Thiện giới, tinh cần tinh tắn, có niệm, có trí tuệ. 
Nếu Tỷ-kheo thành tựu sáu pháp này, này các Tỷ- 
kheo, thời bât cứ đêm hay ngày, chờ đợi là sự tăng 
trưởng trong các thiện pháp, không có thôi đọa. 


THÓI ĐỌA 117 


25 Kinh THÂN GIÁO SƯ - Tăng II, 417 


THÂN GIÁO SƯ - 7ăng II, 417 


1. Rồi một Tỷ-kheo đi đến vị giáo thọ của mình, sau 
khi đên, thưa với vị giáo thọ của mình như sau: 


- Bạch Thượng tọa, nay thân con cảm thấy nhự bị 
say ngọt, con không thấy rõ phương hướng, pháp 
không được con nhớ đến. Hôn trầm thụy miên chỉnh 
phục tâm con và an trú. Không có hoan hỷ, con sống 
Phạm hạnh. Con có những nghỉ ngờ đổi với Chánh 
pháp. 


2. Rồi Tỷ-kheo ây đem theo một vị Tỷ-kheo cộng 
trú, đi đên Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi 
ngôi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tỷ-kheo 
ây bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo này nói như sau: “Bạch 
Thượng Toạ, thân con cảm thấy như bị say ngọt, mắt 
con không thầy rõ phương hướng, pháp không được 
con nhớ đến. Hôn trầm thụy miên chỉnh phục tâm 
con và an trú. Không có hoan hy, con sông Phạm 
hạnh. Con có những nghỉ ngờ đổi với Chánh pháp". 


3.- Sự việc là vậy. này Tỷ-kheo. khi một người sông 
với các căn không được bảo vệ. với ăn uông không 


THỒI ĐỌA 1185 


có tiết độ. không có chú tâm cảnh giác, không có 
quán nhìn các thiện pháp. không có trước đêm và 
sau đêm chuyên chú tu tập các pháp giác chỉ. Do vậy, 
thân Thây cảm thấy như bị say ngọt, mắt Thây không 
thấy rõ phương hướng, pháp không được Thây nhớ 
đến. Hôn trầm thụy miên chinh phục tâm Thây và an 
trú. Không có hoan hỷ, Thầy sống Phạm hạnh. Thây 
có những nghi ngờ đối với Chánh pháp. 


Do vậy, này TỷỦ-kheo, Thầy phải học tập như sau: “Ta 
sẽ bảo vệ các căn, có tiết độ trong ăn HỐng, chú tâm 
cảnh giác, quán nhìn các Thiện pháp, trước đêm và 
sau đêm ta sẽ sống chuyên chú tu tập các pháp giác 
Chỉ. 


Như vậy, này các Tý-kheo, các Thầy cần phải học 
tập. 


4. Rồi Tỷ-kheo ây được Thê Tôn giáo giới với lời 
giáo giới này, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế 
Tôn, thân phía hữu hướng về Ngài rôi ra đi. Rồi Tỷ- 
kheo ấy sông một mình, an tịnh, không phóng dật, 
nhiệt tâm, tinh cần, không bao lâu chứng được mục 
đích mà các thiện nam tử chơn chánh xuất gia, từ bỏ 
gia đình, sống không gia đình, chính là vô thượng 
cứu cánh Phạm hạnh, ngay trong hiện tại, tự mình 
với thăng trí, chứng đạt và an trú. Vị ấy hoàn toàn 
liễu tri: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những 


THÓI ĐỌA 119 


việc nên làm đã làm, không có trở lui trạng thái này 
nữa". Tỷ-kheo ây trở thành một vị A-la-hán. 


Rồi Tý-kheo đã chứng đắc A-la-hán ấy đi đến vị giáo 
thọ sư của mình, sau khi đên, thưa với vị giáo thọ sư 
của mình: 


5.- Bạch Thượng tọa, nay thân con không cảm thấy 
như bị say ngọt, mắt con thấy rõ các phương hướng. 
Pháp được con nhớ rõ. Với tâm hoan hỷ, con sống 
Phạm hạnh, Con không còn nghỉ nhờ đối với các 
thiện pháp. 


6. Rồi Tý-kheo ấy đem theo một Tý-kheo cộng trú; 
đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi 
ngôi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tỷ-kheo 
ây bạch Thế Tôn: 


-Bạch Thế Tôn, vị Tỷ-kheo này nói như sau: “Bạch 
Thượng Toạ, nay thân con không cảm thấy như bị 
say ngọt, con thấy rõ các phương hướng, pháp được 
con nhớ rõ. Với tâm hoan hỷ, con sống Phạm hạnh. 
Con không còn nghỉ ngờ đổi với các thiện pháp”. 


7.- Như vậy là phải, này Týỷ-kheo, khi một người 
sông với các căn được bảo vệ, với ăn uống có tiết độ, 
có chú tầm cảnh giác, có quán nhìn các thiện pháp, 
trước đêm và sau đêm sống chuyên chú tu tập các 


THỒI ĐỌA 120 


pháp giác chi. Do vậy, thân không cảm thấy như bị 
say ngọt, các phương hướng được hiện rõ, và pháp 
được người ấy nhớ rõ. Hôn trầm thụy miên không 
còn chinh phục tâm của vị ấy. Với tâm hoan hỷ, vị 
ây sống Phạm hạnh. Vị ấy không còn nghi ngờ đối 
với các thiện pháp. 


Vậy này các Tý-kheo, các Thây cần phải học tập như 
sau: "Ta sẽ bảo vệ các căn, có tiết độ trong ăn uống, 
chuyên tâm cảnh giác, quán nhìn các thiện pháp, 
trước đêm và sau đêm, ta sẽ sống chuyên chú tu tập 
các pháp giác chỉ”. 


Như vậy, này các Tý-kheo, các Thầy cần phải học 
tập. 


THỒI ĐỌA 121 


26 Kinh THÓI NÁT - Tăng I, 510 
THÓI NÁT - 7ăng L, 510 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở BàrànasI, tại Isipatana 
vườn NaiI. 

Rồi Thế Tôn vào buôồi sáng đắp y, cầm y bát, đi vào 
Ba-la-nại để khất thực. Thế Tôn, trong khi đi khất 
thực tại Goyogapilakkha, gần cây sung, chỗ cột đàn 
bò, thấy một Tỷ-kheo hưởng thọ hương vị trông 
không, không có Thiền định, hưởng thọ hương vị 
hướng ngoại của dục vật, thất niệm, không tỉnh giác, 
không định tĩnh, với tâm tán loạn, với các căn phóng 
túng. Thấy vậy, Thế Tôn liên nói với vị Tỷ-kheo ấy: 
- Này Tỷ-kheo, này Tỷ-kheo! Thây chớ có làm cho 
tự ngã trở thành thôi nát. Này Tý-kheo, ai làm cho tự 
ngã thôi nát đầy ứ, thoát ra toàn mùi hôi thối, rồi 
mong rằng các loài ruồi lăng sẽ không bu đậu, sẽ 
không có chiếm cứ, sự kiện như vậy không xảy ra. 


2. Tỷ-kheo ấy được Thế Tôn giáo giới với lời giáo 
giới như vậy, cảm thấy xúc động mạnh. Rồi Thế Tôn, 
sau khi đi khất thực ở Ba-la-nạai xong, sau bữa ăn, 
sau khi đi khất thực trở về, bảo các Tỷ-kheo: 

- Này các Tỷ-kheo, ở đây, sau khi đắp y vào buổi 
sáng, Ta cầm lấy y bát, đi vào Ba-la-nai để khất thực. 


THỒI ĐỌA l2 


Này các Tỷ-kheo, trong khi đi khất thực tại 
Goyogapilakkha, Ta thấy một Tỷ-kheo hưởng thọ 
hương vị trống không, không có Thiền định, hưởng 
thọ hương vị hướng ngoại của dục vật, thất niệm, 
không tỉnh giác, không định tính, với tâm tán loạn, 
với các căn phóng túng. Thây vậy, Ta liên nói với vị 
Tỷ-kheo ây: “Này Tỷ-kheo, này Tỷ-kheo! Tháy chớ 
có làm cho tự ngã trở thành thôi nát. Này Tỷ-kheo, 
aI làm cho tự ngã thối nát đây ứ, thoát ra toàn mùi 
hôi thối, rồi mong răng: “Các loài ruồối lăng sẽ không 
bu đậu, sẽ không có chiêm cứ”, sự kiện như vậy 
không xảy ra”. 
Này các Tý-kheo, Tỷ-kheo ấy được ta giáo ðIỚI VỚI 
lời giáo giới này, cảm thây xúc động mạnh. 
3. Khi nghe nói như vậy, một Tỷ-kheo bạch Thế Tôn: 
- Bạch Thế Tôn, thối nát cái gì, mùi hôi thối cái gì, 
các loài rồi lăng là gì? 

e Tham câu, là thối nát. 

e_ Sân là mùi hôi thối. 

e Các suy tâm ác bất thiện là ruôi lăng. 
Này các Tỷ-kheo, ai làm cho các tự ngã thối nát, đầy 
ứ, thoát ra mùi hôi thôi, rôi mong răng: “Các loài 
ruôi lăng sẽ không bu đậu, sẽ không chiếm cứ”, Sự 
kiện như vậy không xảy ra. 

Tai mắt không giữ gìn 


THỒI ĐỌA 123 


Các căn không phòng hộ 
Ruôi lăng sẽ bu đậu 
Các tư duy tham ái 
Tỷ-kheo làm thôi nát 
Đầy ứ những mùi hôi 
Xa thay là Niễt-bàn! 
Chịu phần về bắt hạnh 
Tại làng hay trong rừng 
Tự ngã không an tịnh 
Kẻ ngu và không trí 

Đi đứng đây ruồi lằng. 


Ai đây đủ giới luật 
Thích tịch tịnh trí tuệ 
Sống an tịnh hạnh phúc 
Mọi ruôi lằng diệt trừ. 


THÓI ĐỌA 


27 Kinh THỪA TỰ PHÁP-3 Trung L, 31 


KINH THỪA TỰ PHÁP 
(Dhammadayadasutta) 
— Bài kinh sô 3 — 7rung L, 3l 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana 
(Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika (Cấp Cô 
Độc). Khi ở tại chỗ ấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: 


— "Này các Tỷ-kheo”", 


— Bạch Thế Tôn", các Tỷ-kheo ấy vâng đáp 
Thê Tôn. Thê Tôn nói: 


- Này các Tỷ-kheo, hãy là người thừa tự pháp 
của Ta, đừng là những người thừa tự tài vật. Ta có 
lòng thương tưởng các Người và Ta nghĩ: "Làm sao 
những đệ tử của Ta là những người thừa tự pháp của 
Ta, không phải là những người thừa tự tài vật”. 


Và này các Tỷ-kheo, nếu các Người là những 
người thừa tự tài vật của Ta, không phải là những 
người thừa tự pháp, thì không những các Người trở 


THỒI ĐỌA 125 


thành những người mả người ta nói: "Cả thầy và trò 
đều là những người thừa tự tài vật, không phải là 
những người thừa tự pháp”, mà cả Ta cũng trở thành 
người mà người ta nói: "Cả thầy và trò đều là những 
người thừa tự tài vật, không phải là những người thừa 
tự pháp". 


Và này các Tỷ-kheo, nếu các Người là những 
người thừa tự pháp của Ta, không phải là những 
người thừa tự tài vật, thời không những các người trở 
thành những người mả người ta nói: "Cả Thầy và trò 
là những người thừa tự pháp, không phải là những 
người thừa tự tài vật", mà cả Ta cũng trở thành người 
mà người ta nói: "Cả Thầy và trò đều là những người 
thừa tự pháp, không phải là những người thừa tự tài 
vật". Do vậy, này các Tỷ-kheo, hãy là những người 
thừa tự pháp của Ta, đừng là những người thừa tự tài 
vật. Ta có lòng thương tưởng các Người và Ta nghĩ: 
"Làm sao những đệ tử của Ta là những người thừa tự 
pháp của Ta, không phải là những người thừa tự tài 
vật”. 


Này các Tỷ-kheo, ở đây, một thời Ta ăn đã 
xong, thỏa mãn, đây đủ, đã chấm dứt buổi ăn, tự cảm 
thỏa thích, vừa ý, và còn lại đồ ăn tàn thực của Ta 
đáng được quăng bỏ. Khi ấy có hai Tỷ-kheo đến, đói 
lả và kiệt sức. Ta có thê nói với hai vị ấy: "Này các 


THỒI ĐỌA 126 


Tỷ-kheo, Ta ăn đã xong, thỏa mãn, đây đủ, đã chấm 
dứt buổi ăn, tự cảm thỏa thích, vừa ý, và còn lại đồ 
ăn tàn thực này của Ta đáng được quãng bỏ. Nếu các 
Người muốn, hãy ăn đi. Nếu các Người không muốn 
ăn, Ta sẽ quăng đồ ă ăn ây tại chỗ không có cỏ xanh, 
hay Ta sẽ bỏ xuống chỗ nước không có chúng sanh 
trong ấy". Rồi một Tỷ-kheo có thê nghĩ như sau: 
"Nay Thế Tôn ăn đã xong, thỏa mãn, đầy đủ, đã 
chấm dứt buổi ăn, tự cảm thỏa thích, vừa ý; và đây 
là đồ ăn tàn thực của Thế Tôn, đáng được quãng bỏ. 
Nếu chúng ta không ăn, Thế Tôn sẽ quãng đồ ăn ấy 
tại chỗ không có cỏ xanh, hay sẽ bỏ xuông chỗ nước 
không có chúng sanh trong ấy. Nhưng Thế Tôn có 
dạy như sau: “Này các Tỷ-kheo, hãy là người thừa tự 
pháp của Ta, đừng là người thừa tự tài vật”. Đây là 
loại tài vật; món đồ ăn này, ta hãy không ăn loại đồ 
ăn này vã trải qua đêm ngày hôm nay, bị đói lá và 
kiệt sức". Rồi vị ây không ăn loại đồ ăn này và trải 
qua đêm ngày ấy, đói lả và kiệt sức. Tỷ-kheo thứ hai 
nghĩ như sau: "Thế Tôn ăn đã xong, thỏa mãn, đầy 
đủ, đã chấm dứt buồi ăn, tự cảm thỏa thích, vừa ý; và 
đây là đỗ ăn tàn thực của Thế Tôn, đáng được quăng 
bỏ. Nếu chúng ta không ăn, Thế Tôn sẽ quăng đồ ăn 
ây tại chỗ không có cỏ xanh, hay sẽ bỏ xuống chỗ 
nước không có chúng sanh trong ấy. Vậy ta hãy ăn 
loại đỗ ăn này, trừ bỏ đói lả và kiệt sức, và trải qua 
đêm ngày hôm nay như vậy". Rồi vị ấy ăn loại đồ ăn 


THỒI ĐỌA 127 


ây, trừ bỏ đói lả và kiệt sức, và trải qua đêm ngày 
hôm ấy như vậy. Này các Tỷ-kheo, dầu cho Tý-kheo 
này, sau khi ăn loại đồ ăn ấy, trừ bỏ đói lả và kiệt 
sức, và trải qua đêm ngày hôm ấy như vậy, 


Do vậy, này các Tỷ-kheo, hãy là người 
thừa tự pháp của Ta, đừng là người thừa tự tài vật. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Nói xong, Thế 
Tôn từ chô ngôi đứng dậy, đi vào tịnh xá. 


Lúc ấy, Tôn giả Sariputta, sau khi Thế Tôn đi 
chẳng bao lâu, liền gọi các Tỷ-kheo: "Này các Hiền 
giả Tỷ-kheol" 


- "Thưa vâng Hiền giả", các Tỷ-kheo ấy vâng 
đáp Tôn giả Sariputta. 


Tôn giả Sariputta nói: “Này các Hiển giả, như 
thế nào vị Đạo sự sông viên ly mà các đệ tử không 
tùy học viễn ly? Và như thế nào vị Đạo sự sống viễn 
ly và các đệ tử tùy học viễn ly?" 


- "Này Hiên giả, chúng tôi từ xa lại để được hiểu 
nghĩa lý câu nói này từ Tôn giả Sariputta. Lành thay, 


THỒI ĐỌA 1285 


nếu Tôn giả Sariputta thuyết giảng nghĩa lý câu nói 
ây. Sau khi được nghe Tôn giả Sariputta thuyêt 
giảng, các Ty-kheo sẽ thọ trì" 


- "Chư Hiền, vậy hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ 
giảng" - "Thưa vâng, Hiên giả”, những Tỷ-kheo ây 
vâng đáp Tôn giả Sariputta. Tôn giả Sariputta nói 
như sau: 


— Này chư Hiên, ở đây vị Đạo Sư sống viễn ly 
các đệ tử không tùy học viễn ly. Những pháp nào vị 
Đạo Sư dạy nên từ bỏ, những pháp ây họ không từ 
bỏ, và họ sông trong sự đây đủ, lười biếng, dẫn đầu 
về đọa lạc, bỏ rơi gánh nặng sông viễn ly. Này chư 
Hiển, các Thượng Tọa Tỷ- -kheo có ba trường hợp, 
đáng bị quở trách. VỊ Đạo Sư sông viễn ly, các đệ tử 
không tùy học viễn ly. Đó là trường hợp thứ nhất, 
các Thượng Tọa Tỷ-kheo đáng bị quở trách. Và 
những pháp nào vị Đạo Sư dạy nên từ bỏ, những 
pháp ấy họ không từ bỏ. Đó là trường hợp thứ hai, 
các Thượng Tọa Tỷ-kheo đáng bị quở trách. Và họ 
sống đầy đủ, lười biếng, dẫn đầu về đọa lạc, bỏ rơi 
gánh nặng sống viễn ly. Đó là trường hợp thứ ba, các 
Thượng Tọa Tỷ-kheo đáng bị quở trách. Này chư 
Hiền, các Thượng tọa Tỷ-kheo do ba trường hợp này 
đáng bị quở trách. Này chư Hiên, các Trung tọa Tỷ- 
kheo... (như trên)... các vị mới thọ Tỷ-kheo có ba 


THÓI ĐỌA 129 


trường hợp đáng bị quở trách. VỊ Đạo Sư sống viễn 
ly, các đệ tử không tùy học viễn ly. Đó là trường hợp 
thứ nhất, các vị mới thọ Tý-kheo đáng bị quở trách. 
Và những pháp nào vị Đạo Sư dạy nên từ bỏ, những 
pháp ấy họ không từ bỏ. Đó là trường hợp thứ hai, 
các vị mới thọ Tỷ-kheo đáng bị quở trách. Và họ 
sống đầy đủ, lười biếng, dẫn đầu về đọa lạc, bỏ rơi 
gánh nặng sống viễn ly. Đó là trường hợp thứ ba, các 
vị mới thọ Tý-kheo đáng bị quở trách. Này chư Hiển, 
các vị mới thọ Tỷ-kheo do ba trường hợp này, đáng 
bị quở trách. Này chư Hiền, như vậy là những trường 
hợp vị Đạo Sư sống viễn ly, các đệ tử không tùy học 
viễn ly. 


Và như thế nào, vị Đạo Sư sống viễn ly, các đệ 
tử tùy học viên ly? 


Này chư Hiền, vị Đạo Sư sống viễn ly các đệ tử 
tùy học viễn ly. Những pháp nào, vị Đạo Sư dạy nên 
từ bỏ, những pháp ấy họ từ bỏ: và họ không sống 
trong sự đây đủ, không lười biếng, họ bỏ rơi gánh 
nặng về đọa lạc và dẫn đầu về sống viễn ly. 


Này chư Hiền, các Thượng tọa Tỷ-kheo có ba 
trường hợp đáng được tán thán. VỊ Đạo Sư sống viễn 
ly, các đệ tử tùy học viễn ly. Đó là trường hợp thứ 
nhất, các Thượng Tọa Tỷ-kheo đáng được tán thán. 


THÓI ĐỌA 130 


Và những pháp nào vị Đạo Sư dạy nên từ bỏ, những 
pháp ấy họ từ bỏ. Đó là trường hợp thứ hai, các 
Thượng tọa Tỷ-kheo đáng được tán thán. Và họ 
không sống trong Sự đây đủ, không lười biếng, họ bỏ 
rơi gánh nặng về đọa lạc và dẫn đâu về sống viễn ly. 
Đó là trường hợp thứ ba, các Thượng Tọa Tỷ-kheo 
đáng được tán thán. Này chư Hiền, các Thượng tọa 
Tỷ-kheo do ba trường hợp này, đáng được tán thán. 


Này chư Hiền, các Trung tọa Tỷ-kheo... (như 
trên)... các vị mới thọ Tỷ-kheo có ba trường hợp 
đáng được tán thán. VỊ Đạo Sư sống viễn ly, các đệ 
tử tùy học viễn ly. Đó là trường hợp thứ nhất, các vị 
mới thọ Tỷ-kheo đáng được tán thán. Và những pháp 
nào vị Đạo Sư dạy nên từ bỏ, những pháp ấy họ từ 
bỏ. Đó là trường hợp thứ hai, các vị mới thọ Tỷ-kheo 
đáng được tán thán. Và họ không sống trong sự đây 
đủ, không lười biếng, họ bỏ rơi gánh nặng về đọa lạc 
và dẫn đầu về viễn ly. Đó là trường hợp thứ ba, các 
vị mới thọ Tỷ-kheo đáng được tán thán. Này chư 
Hiền, các vị mới thọ Tỷ-kheo do ba trường hợp này, 
đáng được tán thán. Này chư Hiên, như vậy là những 
trường hợp vị Đạo Sư sống viễn ly, các đệ tử tùy học 
viễn ly. 


Ở đây, này chư Hiên, tham là ác pháp, và sân 
cũng là ác pháp, có một con đường Trung đạo diệt 


THỒI ĐỌA 131 


trừ tham và diệt trừ sân, khiến (tịnh) nhãn sanh, khiến 
(chân) trí sanh, hướng đên tịch tịnh, thăng trí, giác 
ngộ, Niêt-bàn. 


Và này chư Hiền con đường Trung đạo ấy là gì, 
(con đường) khiến (tịnh) nhãn sanh, khiến (chân) trí 
sanh, hướng đến tịch tịnh, thăng trí, giác ngộ, Niếr- 
bàn? 


Đó là con đường Thánh tám ngành, tức là: 
Chánh tri kiến, Chánh tư duy, Chánh ngữ, Chánh 
nghiệp, Chánh mạng, Chánh tinh tấn, Chánh niệm, 
Chánh định. Này chư Hiền, đó là con đường Trung 
đạo, khiến (tịnh) nhãn sanh, khiến (chân) trí sanh, 
hướng đến tịch tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn. 


Ở đây, này chư Hiền, phẫn nộ là ác pháp và 
hiềm hận cũng là ác pháp, giả dối là ác pháp và não 
hại cũng là ác pháp, tật đỗ là ác pháp và xan lẫn cũng 
là ác pháp, man trá là ác pháp và phản bội cũng là ác 
pháp, ngoan cố là ác pháp và bồng bột nông nỗi cũng 
là ác pháp, mạn là ác pháp và tăng thượng mạn cũng 
là ác pháp, kiêu là ác pháp và phóng dật cũng là ác 
pháp. Có một con đường Trung đạo diệt trừ kiêu và 
diệt trừ phóng dật, khiến (tịnh) nhãn sanh, khiến 
(chân) trí sanh, hướng đến tịch tịnh, thăng trí, giác 
ngộ, Niết-bàn. 


THỒI ĐỌA là)” 


Và này chư Hiên, con đường Trung đạo ấy là gì, 
(con đường) khiến (tịnh) nhãn sanh, khiến (chân) trí 
sanh, hướng đến tịch tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết- 
bàn? Đó là con đường Thánh tám ngành, tức là: 
Chánh tri kiến, Chánh tư duy, Chánh ngữ, Chánh 
nghiệp, Chánh mạng, Chánh tinh tấn, Chánh niệm, 
Chánh định. Này chư Hiền, đó là con đường Trung 
đạo khiến (tịnh) nhãn sanh, khiến (chân) trí sanh, 
hướng đến tịch tịnh, thăng trí, giác ngộ, Niết-bàn. 


Tôn giả Sariputta thuyết giảng như vậy. Các Tý-kheo 
ây hoan hỷ, tín thọ lời giảng của Tôn giả SarIputt(a. 


THÓI ĐỌA 133 


28 Tha Tâm thông của Thế Tôn - Kinh 
LỜI CẢM HỨNG - Tăng III, 197 


LỜI CẢM HỨNG -7ăng II, 197 


1. Như vây tôi nghe: 

Một thời, Thế Tôn đang du hành giữa dân chúng 
Kosala với đại chúng Tỷ-kheo, đi đên một thị trần 
của dân chúng Kosala tên là P PHO IE 1 PHET, 

Rồi Thế Tôn từ trên đường bước xuống, ngôi xuống 
chỗ đã được sửa soạn dưới một gôc cây; còn các Tỷ- 
kheo ấy đi vào Dandakappaka để tìm chỗ ở. 

Bấy giờ Tôn giả Ananda cùng với một số đông Tỷ- 
kheo, đi đên sông Acrravatì đê rửa tay chân, sau khi 
rửa tay chân ở sông Aciravafì xong, ra khỏi sông, 
đứng trên bờ đặp một y đê phơi tay chân cho khô. 

2. Rồi một Tỷ-kheo đi đến Tôn giả Ananda, sau khi 
đên, thưa với Tôn giả Ananda: 

- Có phải Thể Tôn tập trung tất cả tâm, thưa Tôn giả 
Ananda, đê tuyên bố về DevadaHa như sau: 
"Devadafta phải sanh vào đọa xứ, phải sanh vào địa 
ngục cho đến một kiếp, không thê cứu hộ được " hay 
có phải nhờ một Thiên nhân? 

- Thật đúng như Thế Tôn đã tuyên bố. 


THỒI ĐỌA 134 


Rồi Tôn giả Ànanda đi đến Thế Tôn, sau khi đến, 
đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống 
một bên, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: 

- Ở đây, bạch Thế Tôn, với một số đông Tý-kheo, 
con đi đến sông Aciravatì để rửa tay chân, sau khi 
rửa tay chân ở sông Acrravafì xong, ra khỏi sông, 
đứng trên bờ đắp một tâm y để phơi tay chân cho 
khô. Rồi bạch Thế Tôn, một Tỷ-kheo đi đến con, sau 
khi đến thưa với con: "Có phải Thế Tôn tập trung tất 
cả tâm, thưa Tôn giả Ànanda, để tuyên bố về 
Devadatta như sau: "Devadatta phải sanh vào đọa xứ, 
phải sanh vào địa ngục cho đến một kiếp, không thể 
cứu hộ được” hay có phải nhờ một Thiên nhân? " 
Khi được nói vậy, bạch Thể Tôn, con trả lời Tỷ-kheo 
Ấy: "Thưa Hiên giả, thật đúng như Thế Tôn đã tuyên 
bó". 


-Này Ànanda, hoặc Tỷ-kheo ấy là vị tân nhập, xuất 
gia chưa được bao lâu, hay vị ấy là Tỷ-kheo trưởng 
lão ngu su không thông mình. Làm sao khi ta đã 
tuyên bô một chiêu. ở đây lại có thể có trường hợp 
thứ hai được? Ta không thấy về một người nào khác, 
này Ananda, sau khi tập trung tất cả tâm, Ta đã tuyên 
bồ như vậy, trừ với Devadattal 


THÓI ĐỌA 135 


Ví như, này Ànanda, một hồ phân cao hơn đầu 
ngưỜi, đây cả phân, và một người rơi vào hồ phân 
cho đến cả đầu. Rồi một người khác đi đến, muôn lợi 
ích, muốn hạnh phúc, muôn người ây an ôn khỏi các 
khổ ách, muốn kéo người ây ra khỏi hồ phân ây. 
Người này đi vòng quanh hồ phân và không thấy cho 
đến một điểm nhỏ như đầu sợi lông đuôi ngựa ở 
người ấy mà không bị dính phân, để có thể nắm lấy 
chỗ ấy và kéo lên. 

Cũng vậy, này Ànanda, cho đến khi nào, Ta thấy một 
pháp trắng nhỏ như đầu sợi lông đuôi ngựa ở 
Devadatta, thời Ta đã không tuyên bố về Devadatta 
như sau: "Devadatta phải sanh vào đọa xứ, phải sanh 
vào địa ngục cho đến một kiếp, không thể cứu hộ 
được". 


Nếu thây muốn nohe, này Ảnanda, Như Lai sẽ 
hân tích về 

- Nay đã đến thời, bạch Thế Tôn! Nay đã đến thời, 

bạch Thiện Thệ, đề Thê Tôn phán tích các căn trí của 


THÓI ĐỌA 136 


con người, sau khi nghe Thể Tôn, các Tỷ-kheo sẽ thọ 
trì. 

Vậy này Ànanda, hãy nghe và suy nghiệm kỹ, Ta sẽ 
nói: 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Tôn giả Ànanda vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như 
Sau: 

3. - Ở đây, này Ảnanda, với tâm của Ta, Ta rõ biết 
tâm của một người khác: "Trong người này, có 
những pháp thiện, có những pháp bát thiện". Sau 
một thời gian khác, cũng vậy, với tâm của Ta, Ta rõ 
biết tâm của người ây: “Trong người này, các pháp 
thiện đã biên mát, các pháp bát thiện đang hiện hữu, 
nhưng còn có cội góc thiện chưa bị cất đựt. Và pháp 
thiện sẽ khởi lên từ côi gốc thiện ây”. Như vậy người 
này sẽ không bị thôi đọa trong tương lại. 

Ví như, này Ảnanda, các hột giống chưa bị bể vụn, 
chưa bị hư thối, chưa bị gió và sức nóng phá hoại, 
còn giữ được sức sống bám sâu trong cảnh động, 
được gieo trên mảnh đát khéo sửa soạn. Này 
Ananda, Tháy có thê biêt những hột giông này sẽ 
được lớn lên, được tăng trưởng, được lớn mạnh 
không ? 

- Thưa có, bạch Thế Tôn. 


THÓI ĐỌA . 


- Cũng vậy, này Ànanda, ở đây, với tâm của Ta, Ta 
rõ biết tâm của một người khác: "Trong người này, 
có những pháp thiện, có những pháp bắt thiện". Sau 
một thời gian khác, cũng vậy, với tâm của Ta, Ta rõ 
biết tâm của người Ấy: “Trong người này, các pháp 
thiện đã biến mắt, các pháp bắt thiện đang hiện hữu. 
Nhưng còn có cội gốc của thiện chưa bị cắt đứt. Và 
thiện pháp sẽ khởi lên từ cội sốc thiện â ây" . Như vậy 
người này sẽ không bị thối đọa trong tương lai. 


4. Ở đây, này Ànanda, với tâm của Ta, Ta rõ biết tâm 
của một người khác: "Trong người này, có những 
pháp thiện, có những pháp bất thiện". Sau một thời 
gian khác, cũng vậy, với tâm của Ta, Ta rõ biết tâm 
của người ấy: "Trong người này, các pháp bất thiện 
đã biến mất, các pháp thiện đang hiện hữu, nhưng 
còn có cội gốc bất thiện chưa bị cắt đứt và các pháp 
bất thiện sẽ khởi lên từ côi gốc bất thiện ấy". Như 
vậy người này sẽ bị thối đọa trong tương lai. 

Vĩ như, này Ảnanda, các hột giống chưa bị bề vụn, 
chưa bị hư thối, chưa bị gió và sức nóng phá hoại, 


THÓI ĐỌA 135 


còn giữ được sức sống, được bám sâu trong cánh 
đồng, được gieo trên mảnh đất đây sỏi đá. Này 
Ànanda, Thầy có thể rõ biết những hột giống này sẽ 
không có thể được lớn lên, được tăng trưởng, được 
lớn mạnh không? 

- Thưa có, bạch Thế Tôn. 

- Cũng vậy, này Ànanda, ở đây, với tâm của Ta, Ta 
rõ biết tâm của người khác: "Trong người này, có 
những pháp thiện, có những pháp bất thiện". Sau một 
thời gian khác, cũng vậy, với tâm của Ta, Ta rõ biết 
tâm của người ây: "Trong người này, các pháp bất 
thiện đã biến mất, các pháp thiện đang hiện hữu, 
nhưng cội gốc của pháp bất thiện chưa được cắt đứt 
và các pháp bắt thiện sẽ khởi lên từ cội gốc bất thiện 
ây. Như vậy người này sẽ bị thối đọa trong tương 


21† 


lai”. 

Như vậy, này Ànanda, Như Lai với tâm của mình, đã 
biết được tâm của loài Người. Cũng vậy, này 
Ànanda, Như Lai với tâm của mình biết được các căn 
trí của người. Cũng vậy, này Ànanda, Như Lai với 
tâm của mình biết được pháp sanh khởi trong tương 
lai. 

5. Ở đây, này Ảnanda, với tâm của Ta, Ta rõ biết tâm 
của người khác: "Trong người này, có những pháp 
thiện, có những pháp bất thiện". Sau một thời gian, 
cũng vậy, với tâm của Ta, Ta rõ biết tâm của người 


THÓI ĐỌA 139 


ấy: "Người này không có pháp trăng cho đến nhỏ 
như đâu sợi lông đuôi ngựa. Người này thành tựu với 
những pháp bất thiện, chỉ một mặt màu đen, sau khi 
thân hoại mạng chung sẽ bị sanh vào cõi đữ, ác thú, 
đọa xứ, địa ngục ”. 

Vĩ như, này Ânanda, các hột giống bị bể vụn, bị hư 
thối, bị gió và sức nóng phá hoại, được bám sâu 
trong cánh động, được gieo trên mảnh đất khéo sửa 
soạn. Này Ananda, Thầy có thể rõ biết những hột 
giống này không thể được lớn lên, được tăng trưởng, 
được lớn mạnh không? 

- Thưa có, bạch Thế Tôn. 

- Cũng vậy, này Ànanda, với tầm của Ta, Ta rõ biết 
tâm của người khác: "Irong người này, có những 
pháp thiện, có những pháp bắt thiện". Sau một thời 
gian, cũng vậy, với tâm của Ta, Ta rõ biết tâm của 
người ấy: "Người này không có pháp trắng cho đến 
nhỏ như đầu sợi lông đuôi ngựa. Người này thành 
tựu với những pháp bắt thiện, chỉ một mặt màu đen, 
sau khi thân hoại mạng chung, sẽ bị sanh vào cõi dữ, 
ác thú, đọa xứ, địa ngục”. 

Cũng vậy, này Ànanda, Như Lai với tâm của mình 
biết được tâm của loài Người. Cũng vậy, này 
Ànanda, Như Lai với tâm của mình đã biết được các 
căn trí của người. Cũng vậy, nảy Ànanda, Như Lai 


THỒI ĐỌA 140 


với tâm của mình, biết được pháp sanh khởi trong 
tương la. 
Khi được nói vậy, Tôn giả Ànanda bạch Thế Tôn: 
- Bạch Thế Tôn, có thể tuyên bố ba hạng người khác 
đồng loại với ba người này hay không? 
- Có thê được, này Ànanda. 
Thế Tôn nói như sau: 
6. - Ở đây, này Ảnanda, với tâm của Ta, Ta rõ biết 
tâm của người khác như sau: "Trong người này, có 
những pháp thiện, có những pháp bát thiện”. Sau 
một thời gian, cũng vậy, với tâm của Ta, Ta rõ biết 
tâm của người ây: “Trong người này, các pháp thiên 
đã biên mát, các pháp bát thiện đang hiện khởi; và 
cội góc thiện chưa bị căt đựt và nhưng đi đên hoàn 
toàn bị nhỏ lên bởi người ây. Như vậy, người này sẽ 
đi đên thôi đọa trong tương lại”. 

-_ Ví như, này Ảnanda, các cục than cháy đỏ, rực 
cháy, cháy lửa ngọn, được quăng trên đát sỏi. Này 
Ananda, Tháy có biết không, đông than này không 
có thê lớn lên, tăng trưởng, lớn mạnh? 

-_ Thưa có, bạch Thế Tôn. 


- Jí như, này Ảnanda, vào buổi chiêu, mặt trời 
đang lặn, Thầy có thể biết được chăng, này 
Ànanda, biết răng: "Ảnh sáng đã biển mất, bóng 
tối đã xuất hiện"? 


THÔI ĐỌA 141 


-_ Thưa có, bạch Thế Tôn. 


- Ví như, này Ảnanda, khi đêm đã qua một phần, 
trong thời gian ăn cơm, Thầy có biết chăng, này 
Ànanda, biết răng: "Ảnh sáng đã biển mất, bóng 
tối đã xuất hiện "? 

- Thưa có, bạch Thế Tôn. 
- Cũng vậy, này Ànanda, ở đây với tâm của Ta, Ta 
rõ biết tâm của người khác như sau: "Trong người 
này, có những pháp thiện, có những pháp bất thiện". 
Sau một thời gian, cũng vậy, với tâm của Ta, Ta rõ 
biết tâm của người âyY, biết răng: "Trong người này, 
các pháp thiện đã biến mắt, các pháp bất thiện đã 
hiện khởi. Và cội sốc thiện chưa bị cắt đứt, đi đến 
hoàn toàn bị nhồ lên bởi người ấy. Như vậy, người 
này sẽ đi đến thối đọa trong tương lai". 

Cũng vậy, này Ananda, Như Lai biết được tâm của 

loài Người, với tâm của mình. Cũng vậy, này 

Ànanda, Như Lai với tâm của mình đã biết được các 

căn trí của người. Cũng vậy, này Ànanda, Như Lai 

với tâm của mình, biết được pháp sanh khởi trong 
tương lai. 

1. Ở đây, này Ànanda, với tâm của Ta, Ta rõ biết tâm 

của người khác nhự sau: “Trong người này, có 

những pháp thiện, có những pháp bất thiện". Sau 
một thời gian, cũng vậy, với tâm của Ta, Ta rõ biết 
tâm của người ấy: "Trong người này, các pháp bất 


THÔI ĐỌA 142 


thiện đã biến mất, các pháp thiện hiện khởi; côi gốc 

bất thiện chưa bị cắt đứt, nhưng đi đến hoàn toàn bị 

nhồ lên bởi người ấy. Như vậy, người này sẽ không 
phải bị thối đọa trong tương lai". 

-_ Ví như, này Ảnanda, đồng than cháy đỏ, rực cháy, 
cháy lửa ngọn, quăng trên một đồng cỏ khô, hay 
trên đồng củi khô. Này Ànanda, Thây có biết 
chăng, đống than này sẽ được lớn lên, tăng 
trưởng, lớn mạnh? 


- Thưa có, bạch Thế Tôn. 


- Ví như, này Ảnanda, đêm đã gần mãn, mặt trời 
đang mọc; này Ànanda, Thầy có biết chăng bóng 
tôi sắp sửa biến mất, ánh sáng sẽ hiện ra"? 


- Thưa có, bạch Thế Tôn. 


-_ Vi như, này Ànanda, trong một thời gian sau, vào 
giữa trưa, vào giờ ăn cơm, Thầy có biết chăng, 
này Ànanda, bóng tôi đã biến mất, ánh sáng sẽ 
hiện ra”? 

- Thưa có, bạch Thế Tôn. 

- Cũng vậy, này Ànanda, ở đây, với tầm của Ta, Ta 

rõ biết tâm của người khác như sau: "Trong người 

này, có những pháp thiện, có những pháp bất thiện". 

Sau một thời gian khác, cũng vậy, với tâm của Ta, 

Ta rõ biết tâm của người ấy: "Trong người này, pháp 

bắt thiện đã biến mắt, các pháp thiện được hiện khởi; 


THÔI ĐỌA 143 


CỘI sốc bất thiện chưa bị cắt đứt, nhưng đi đến hoàn 
toàn bị nhồ lên bởi người ấy. Như vậy, người này sẽ 
không phải bị thôi đọa trong tương lai". 

Cũng vậy, này Ananda, Như Lai biết được tâm của 
loài Người với tâm của mình. Cũng vậy, này 
Ànanda, Như Lai với tâm của mình đã biết được các 
căn trí của người. Cũng vậy, nảy Ànanda, Như Lai 
với tâm của mình, biết được pháp sanh khởi trong 
tương la. 

§. Ở đây, này Ảnanda, với tâm của Ta, Ta rõ biết tâm 
của người khác nhự sau: “Trong người này, có 
những pháp thiện, cũng có những pháp bất thiện". 
San một thời gian, cũng vậy, với tâm của Ta, Ta rõ 
biết tâm của người ấy: "Trong người này không có 
pháp bất thiện cho đến nhỏ như đâu sợi lông đuôi 
ngựa. Người này thành tựu với ' những pháp thuần túy 
trăng, những pháp Không có lỗi lâm, ngay trong hiện 
tại, sẽ được nhập Niễt-bàn". 


Ví như, này nanda, những cục than nguội lạnh, đã 
dáp tái, bị quăng trên đồng có hay trên động củi khô. 
Này Ananda, Tháy có biết chăng, đóng than này 
không thê lớn lên, tăng trưởng, lớn mạnh? 

- Thưa có, bạch Thế Tôn. 

Cũng vậy, này Ananda, với tâm của Ta, Ta rõ biết 
tâm của người khác như sau: “Trong người này, có 
những pháp thiện, cũng có những pháp bât thiện". 


THỒI ĐỌA 144 


Sau một thời gian, cũng vậy, với tâm của Ta, Ta rõ 
biết tâm của người ấy: "Trong người này không có 
pháp bất thiện cho đến nhỏ như đâu sợi lông đuôi 
ngựa. Người này thành tựu với những pháp thuần túy 
trăng, những pháp không có lỗi lầm, ngay trong hiện 
tại, sẽ được nhập Niết-bàn". 


> Như vậy, này Ànanda, Như Lai với tâm của mình 
biết được tâm của loài Người. 

>> Cũng vậy, này Ànanda, Như Lai với tâm của mình 
đã biệt được các căn trí của người. 

> Cũng vậy, này Ànanda, Như Lai với tâm của mình 
biết được pháp sanh khởi trong tương lai. 

Ở đây, này Ànanda, ba hạng người trước, một trong 

ba người ây không phải bị thôi đọa, một phải bị thôi 

đọa, một bị rơi vào đọa xứ, địa ngục. 

Ở đây, này Ànanda, trong ba hạng người sau, một 

trong ba hạng người này không phải bị thôi đọa, một 

phải bị thôi đọa, một được nhập Niêt-bàn. 


THỒI ĐỌA 145 


29 Thế nào là pháp thối đoạ - Kinh Thôi 
Đọa — Tương LV, 135 


Thối Đọa — 7zơng IV, 135 (Parihànam) 
1)... 


2) -- Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ thuyết cho các Ông về 
pháp thôi đọa, pháp bât thôi đọa và sáu thăng xứ. 


3) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là pháp thôi đọa? 


4-6) Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sau khi mắt 
thây sắc, các ác, bất thiện pháp, các ức niệm tư duy 
liên hệ đến kiết sử được khởi lên. Nếu Tỷ-kheo đón 
nhận chúng (adhivàsetI), không từ bỏ, không đoạn 
trừ, không tiêu diệt, không khiến chúng không thê 
sanh khởi, thời này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy cần phải 
hiểu rằng: "Ta làm thối thất các thiện pháp". Đây 
Như Lai gọi là pháp thối đọa. 


7-8)... tai nghe tiếng... mũi ngửi hương... lưỡi nễm 
vị... thân cảm xúc... 


9) Lại nữa, này các Tỷ-kheo, sau khi ý nhận thức 
pháp, các ác, bất thiện pháp; các ức niệm tư duy liên 
hệ đến kiết sử được khởi lên. Nếu Tỷ-kheo đón nhận 
chúng, không từ bỏ, không đoạn trừ, không tiêu diệt, 


THÔI ĐỌA 14ó 


không khiến chúng không thể sanh khởi, mẽ này các 
Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ây cần phải hiểu rằng: " Ta làm 
thối thất các thiện pháp ". Đây Như Lai gọi là pháp 
thối đọa. 


10) Như vậy, này các Tỷ-kheo, là pháp thôi đọa. 


11) Và này các Tỷ-kheo, như thể nào là pháp bất thôi 
đọa ? 


12-24) Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sau khi mắt 
thây sắc, các ác, bất thiện pháp; các ức niệm tư duy 
liên hệ đến kiết sử được khởi lên. Này các Tỷ-kheo, 
nếu Tỷ-kheo không có đón nhận chúng, từ bỏ, đoạn 
trừ, tiêu diệt, khiến chúng không thê sanh khởi, £hời 
này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy cần phải hiểu rằng: "Ta 
không làm thôi thất các thiện pháp". Đây Như Lai 
gọi là pháp bắt thôi đọa. 


15-16). ... tai nghe tiếng... mũi ngửi hương... lưỡi 
nêm vị... thân cảm xúc... 


17) Ở đây, này các Tỷ-kheo, sau khi ý nhận thức 
pháp, các ác, bất thiện pháp; các ức niệm tư duy liên 
hệ đến kiết sử được khởi lên. Này các Tỷ-kheo, nếu 
Tỷ-kheo không có đón nhận chúng, từ bỏ, đoạn trừ, 
tiêu diệt, khiến chúng không. thê sanh khởi, thời này 
các Tý-kheo, Tỷ-kheo ấy cần phải hiểu răng: "Ta 


THỒI ĐỌA 147 


không làm thôi thất các thiện pháp”. Đầy Như Lai 
gọi là pháp bât thôi đọa. 


18) Như vậy, này các Tý-kheo, là pháp bất thối đọa. 
19) Và này các Tỷý-kheo, thế nào là sảu thăng xứ? 


20-24) Ở đây, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo sau khi 
mắt thấy sắc, các ác, bất thiện pháp; các ức niệm tư 
duy liên hệ đến kiết sử không khởi lên. Này các Tỷ- 
kheo, Tý-kheo ấy cần phải hiểu rằng: "Xứ này đã 
được nhiếp phục". Và Như Lai gọi đây là thắng xứ. 


... ta1...mũI... lưỡi... thân... 


25) Lại nữa, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo sau khi 
ý nhận thức pháp, các ác bất thiện pháp; các ức 
niệm tư duy liên hệ đến kiết sử không khởi lên. Này 
các Tý-kheo, Tỷ-kheo ấy cần phải hiểu răng: "Xứ 
này đã được nhiếp phục". Và Như Lai gọi đây là 
thăng xứ. 


THỒI ĐỌA 1485 


30 Ưa thích công việc - Kinh QUÁN 1 — 
Tăng LHIL, 270 


QUÁN 1-7ăng III, 270 


1. - Không đoạn tận sáu pháp, này các Tỷ-kheo, 


2. Thế nào là sáu? 

-_ Ưa thích công việc, 

-_ Ưa thích nói chuyện, 

- Ưa thích ngủ nghỉ, 

-_ Ưa thích hội chúng, 

- Không phòng hộ các căn, 

-_ Không tiết độ trong ăn uống. 
Này các Tỷ-kheo, không đoạn tận sáu pháp này, 
không thê trú quán thân. 
3. Đoạn tận sáu pháp, này các Tỷ-kheo, có thể trú 
quán thân trên thân. 
4. Thế nào là sáu? 


- Ưa thích công việc, ưa thích nói chuyện, ưa 
thích ngủ nghỉ, ưa thích hội chúng, không 
phòng hộ các căn, không tiệt độ trong ăn uông. 


THÓI ĐỌA 149 


Đoạn tận sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, có thê trú 
quán thân trên thân. 


QUÁN 2- 271tc3 


1. - Không đoạn tận sáu pháp, này các Tỷ-kheo, 
không có thê quán thân trên nội thân... trên ngoại 
thân... trên nội ngoại thân... trên các cảm thọ... trên 
các nội thọ... trên các ngoại thọ... trên các nội ngoại 
thọ... trên tâm... trên nội tâm... trên ngoại tâm... trên 
các nội ngoại tâm... trên các pháp... trên các nội 
pháp... trên các ngoại pháp... trên các nội ngoại pháp. 
2. Thế nào là sáu? 

-_ Ưa thích công việc, 

-_ Ưa thích nói chuyện, 

- Ưa thích ngủ nghỉ, 

-_ Ưa thích hội chúng, 

- Không phòng hộ các căn, 

-_ Không tiết độ trong ăn uống. 
Đoạn tận sáu pháp này, này các Ty-kheo, có thể trú 
quán pháp trên nội ngoại pháp. 


THÓI ĐỌA 150 


31 Ưa thích công việc - Kinh THỜI GIẢI 
THOÁTT 1 — Tăng II, 592 


THỜI GIẢI THOÁT 1 — 7ăng II, 592 


1. - Có năm pháp này, này các Tỷ-kheo, đưa đến sự 
thôi đọa cho Tỷ-kheo đã chứng được thời giải thoát. 


2. Thế nào là năm? 


- _ Ưa thích làm việc (về thân), 

- _ Ưa thích nói chuyện, 

-  Ưa thích ngủ, 

- _ Ưa thích hội chúng, 

-_ Không quan sát tâm như đã được giải thoát. 


Năm pháp này, này các Tý-kheo, đưa đến sự thối đọa 
cho Tỷ-kheo đã chứng thời giải thoát. 

3. Năm pháp này, này các Tỷ-kheo, không đưa đến 
sự thôi đọa cho vị Tỷ-kheo đã chứng được thời giải 
thoát. 


4. Thế nào là năm? 


THỒI ĐỌA 151 


Năm pháp này, này các Ty-kheo, không đưa đến sự 
thôi đọa cho Tỷ-kheo đã chứng thời giải thoát. 


THỜI GIẢI THOÁT 2 — 7ăng II, 593 


1. - Năm pháp này, này các Tỷ-kheo, đưa đến sự thối 
đọa cho Tỷ-kheo đã chứng thời giải thoát. 


2. Thế nào là năm? 


- _ Ưa thích làm việc (về thân), 

- _ Ưa thích nói chuyện, 

-  Ưa thích ngủ, 

-_ Không chế ngự các căn, 

- Không biết tiết độ trong ăn uống. 


Năm pháp này, này các Tý-kheo, đưa đến sự thối đọa 
cho Tỷ-kheo đã chứng được thời giải thoát. 


3.- Năm pháp này, này các Tỷ-kheo, không đưa đến 
sự thôi đọa cho Tỷ-kheo đã chứng thời giải thoát. 


4. Thế nào là năm? 


THỒI ĐỌA I2 


Năm pháp này, này các Ty-kheo, không đưa đến sự 
thôi đọa cho Tỷ-kheo đã chứng được thời giải thoát. 


THÓI ĐỌA 153 


32 Ưa thích hội chúng sẽ... - Kinh HỘI 
CHÚNG - Tăng III, 229 


HỘI CHÚNG -7ăng III, 229 


1. - Thật vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy ưa thích 

hội chúng, vui thích hội chúng, chuyên tâm ưa thích 

hội chúng, ưa thích đô chúng, vui thích đô chúng, 

chuyên tâm ưa thích đô chúng 

sự kiện này KHNE xảy Ta. 

> Không hoan hỷ sống một mình, sống viễn ly, vị 
ây sẽ nắm gLữ tướng của tâm, sự kiện này không 
xảy ra. 

> Không nắm giữ tướng của tâm, sẽ làm cho viên 
mãn chánh kiên, sự kiện này không xảy ra. 

>> Không làm cho viên mãn chánh kiến, sẽ j2 cho 
viên mãn chánh định, sự kiện này không xảy ra. 

— Không làm cho viên mãn chánh định, sẽ £# bỏ các 
kiế£ sư, sự kiện này không xảy ra. 

> Không từ bỏ các kiết sử, sẽ chứng ngộ Niếr-bàn, 
sự kiện này không xảy ra. 

2. Thật vậy, này các Tý-kheo, Tý-kheo ấy không ưa 

, không vui thích hội chúng, không 

chuyên tâm ưa thích hội chúng, không ưa thích đô 


THỒI ĐỌA 154 


chúng, không vui thích đô chúng, không chuyên tâm 
ưa thích đô chúng, vị ây 
, sư kiện này có xảy ra. 

—> Hoan hỷ sông một mình, sông viên ly, vị ây sẽ 
năm giữ tướng của tâm, sự kiện này có xảy ra. 

Năm giữ tướng của tâm, sẽ làm cho viên mãn 
chánh kiên, sự kiện này có xảy ra. 

Làm cho viên mãn chánh kiên, sẽ làm cho viên 
mãn chánh định, sự kiện này có xảy ra. 

> Làm cho viên mãn chánh định, sẽ từ bỏ các kiệt 
sử, sự kiện này có xảy ra. 

Từ bỏ các kiêt sử, sẽ chứng ngộ Niêt-bàn, sự kiện 
này có xảy Ta. 


THÓI ĐỌA 155 


K 


4 triệu chứng của thối đọa - Kinh 
THÓI ĐỌA - Tăng II, 88 


THÓI ĐỌA -— 7ăng II, 88 


1. Tại đây, Tôn giả Sàriputta gọi các Tỷ-kheo: 


- Này các Hiền giả Tý-kheo. 


- Thưa vâng, Hiên giả. 


Các tÿ-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Sàriputta. Tôn giả 
Sàriputta nói như sau: 


- Thưa các Hiền giả, Tỷ-kheo hay Tỷ-kheo-ni nào 
thấy trên tự thần có bốn pháp này, cần phải đi đến 
kết luận răng: "Tôi thôi đọa khỏi các thiện pháp ". 
Đây được Thế Tôn gọi là thối đọa. Thế nào là bốn? 


Tham ái tăng thịnh, 

Sân tăng thịnh, 

S¡ tăng thịnh, 

Đối với các vấn đề có mặt, không có mặt, 
không có tuệ nhãn soi thấu. 


Thưa các Hiền giả, Iy-kheo hay Tỷ-kheo-ni nào thây 
trên tự thân có bôn pháp này, cần phải đi đên kêt luận 


THỒI ĐỌA 


156 


rằng: "Tôi thối đọa khỏi các thiện pháp ". Đây được 
Thê Tôn gọi là thôi đọa. 


2. Thưa các Hiên giả, Tỷ-kheo hay Tỷ-kheo-ni nào 
thấy trên tự thân có bốn pháp này, cần phải đi đến 
kết luận răng: "Tôi không thối đọa khỏi các thiện 
pháp ". Đây được Thế Tôn gọi là không thôi đọa. Thế 
nào là bốn? 


Thưa các Hiên giả, Tỷ-kheo hay Tỷ-kheo-ni nào thấy 
trên tự thân có bốn pháp này, cần phải đi đến kết luận 
rằng: "Tôi không thối đọa khỏi các thiện pháp ". Đây 
được Thế Tôn gọi là không thối đọa. 


THÓI ĐỌA 157 


34 6 pháp thối đoaạ - Kinh KHÔNG THÓI 
ĐỌA 2 - Tăng III, 83 


KHÔNG THÓI ĐỌA 2 —7ăng II, 83 


1. - Đêm nay, này các Ty-kheo, một Thiên nhân, sau 
khi đêm đã gân tàn, với dung sắc thù thăng chói sáng 
toàn vùng Jatavana, đi đên Ta; sau khi đên đảnh lê 
Ta rôi đứng một bên. Đứng một bên, này các Tỷ- 
kheo, Thiên nhân ây thưa với Ta: "Có sáu pháp này, 
bạch Thê Tôn, không đưa Tỷ-kheo đên thôi đọa. Thê 
nào là sáu? 

¬_ Kính trọng Đạo Su, 

¬_ Kính trọng Pháp, 

-. Kính trọng chúng Tăng, 

¬_ Kính trọng học pháp, 


Kính trọng hổ thẹn, 
]1‹.› irọng sợ hãi. 


Sáu pháp này, bạch Thế Tôn, không đưa Tỷ-kheo 
đến thôi đọa". Này các Tý-kheo, Thiên nhân ấy nói 
như vậy. Nói như vậy xong, vị ấy đảnh lễ Ta, thân 
bên hướng về Ta rồi biến mất tại chỗ. 


THÓI ĐỌA 155 


Cung kính bậc Đạo Sư, 
Cung kính lớn Pháp Tăng, 
Đầy đủ tầm và quý 

Kính nhường và cung kính, 
Không thể bị thôi đọa, 
Nhất định gần Niết-bàn. 


THÓI ĐỌA 159 


35 7 pháp không đưa đến thối đọa - Kinh 
XÂU HỒ - Tăng III, 320 


XÂU HỒ -7ðng III, 320 


1. - Đêm này, này các Tỷ-kheo, một Thiên nhân, sau 
khi đêm đã gân mãn, với dung sắc thù thắng chói 
sáng toàn vùng Jetavana đi đến Ta; sau khi đến, đảnh 
lễ Ta rồi đứng một bên, Thiên nhân ấy thưa với Ta: 
"Có bảy pháp này, bạch Thế Tôn không đưa Tỷ-kheo 
đến đọa lạc. Thế nào là bảy? 


-_ Tôn kính bậc Đạo Sư; 
-_ Tôn kính Pháp; 

-_ Tôn kính Tăng; 

-_ Tôn kính học pháp; 

- Tôn kính định; 

-_ Tôn kính xấu hồ; 

-_ Tôn kính sợ hãi. 


Bảy pháp này, bạch Thế Tôn, không đưa Tỷ-kheo 
đến thối đọa". Này các Tỷ-kheo, Thiên nhân ấy nói 
như vậy, nói như vậy xong, đánh lễ Ta, thân bên hữu 
hướng về Ta rồi biến mất tại chỗ. 


Kính trọng bậc Đạo Sư, 
Kính trọng Pháp và Tăng, 


THÓI ĐỌA 160 


Kính trọng định, nhiệt tâm, 


Chí thành kính học pháp, 
Đầy đi tàm và quý, 

Tùy thuận và tôn kính, 
Không thể bị đọa lạc, 

Vị ấy gần Niết-bàn. 


DẼ NÓI 1 _ 320tc3 


... (Giống như kinh 32, chỉ khác là thay thế hai pháp 


Cuỗi cùng tàm và quý bằng thiên ngôn (dễ nói) và 
thiện bằng hữu)... 


THỒI ĐỌA 


Ió1 


